CHUYỂN HÓA CẢM XÚC 


TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


THÍCH NHẬT TỪ 


CHUYÊN HÓA CẢM XÚC 
Biên tập: Thích Nữ Tâm Minh 


(Tái bản lần thứ 3) 


NHÀ XUẤT BẢN THỜI ĐẠI 


MỤC LỤC 


Phần I: Bản chất cảm xúc ............................. ---- 2 «se eceercsereee 1 
Cảm xúc tiềm tàng .......................-- 5-5 cc+cscs+scxckck ve cư cv eeeree 3 
Tùy tâm hiện tướng ................................--- --- <5 <= << se s<<+sse+sezsee 1] 
Chifï (101110 E(OTTP sua cspossodvbesskiboteodktutilptbsebeesadftavikrksthue 16 
Tinh thần trung đạo........................----- + 5-5 2 s+c+£s£S2 S2 £e£eezsrscsz 21 
Cnih:;€ Hi] VÔ HE cxissseapsidreiatbaeiapgibioblstbsdbieidbfpkobstDetei 2Ó 
Iliiirffifi01-1721171XUTC siusetesekonella2ngtiiaobkeessbiitetaesisieealfairaelktlfris 29 

Phần II: Hạ nhiệt cảm xúc ............................... ------5-c5c©csecsee 37 
Ni E lfiifiÐ GHI KỈ Do max ddn 6 hpbibiRxanidaingigiibeoydbne 39 
Khổ đau do tình và tưởng .......................-- - 5s s sex ezeecxe 43 
E18 1p1f/efs-v in. ..ốỐốố.ố.ố.ố.ố..ố 47 
Khigainh VD GIHT XUÔ nöeahgpbnndaaui ban dt ïAtbobuanebieassei 50 
CHỈ: TT) 100201120006 226 cac. xan ng an 60 
IiDTiiniifilftaTfY XU sezsasziseaelautiitdrrlttnogiiaidelbfliyiifi4s 64 

Phần III: Chuyển hóa cảm xúc .............................----2- 2 se cce+ 69 
ClhD 2s T01 0iiftausasioyotlardrrtdyooioohadicbfuisbsdiiolollse 71 
ĐTfTS GP TP Pu anddôp tôngeusbylSgsobipauöBrbgebosinsbiGiao 76 
in KHHTE TÁG T6 sauussastouodieoodstibntxsdNkigitsiiiuitiacawlslite 82 
An 0i Toi LH song àn tang Ga (tt atgulÔwucbansbxtbne 87 


Chân không Ha EdITì XI Eaxisugyoiuinndiisibnlibsailaagluiuekisi 93 


Phần Ï 
BẢN CHẤT CẢM XÚC 


Giảng tại Đạo tràng An Hạnh, San Jose, Hoa K, 20-6-05 
Phiên tả: Huỳnh Ngọc Hạnh 
Hiệu chính: Quảng Tâm œ Diệu Thông 





BẢN CHẤT CẢM XÚC § 3 

CẢM XÚC TIỀM TÀNG 
Cảm xúc, trong tâm lý nhà Phật gọi là Vedana. Theo chữ 
Hán, chúng ta có thể dịch Vedana theo nghĩa như chữ “thọ”, 
có bản dịch là chữ “giác”, tức cảm giác. Còn trong tiếng Việt, 
Vedana, có ba nghĩa để dùng là cảm thọ, cảm Øiác và cảm xúc. 


⁄ 


Khi dùng từ “cảm giác”, chúng ta dễ hình dung hơn, tức là 
cảm giác này đều được bắt nguồn từ sự xúc chạm nào đó. Sự 
tiếp xúc ở đây là tiếp xúc của các giác quan. Ví dụ, khi cặp mắt 
nhìn thấy hình thái, màu sắc, vóc dáng v.v... các sự vật. Sự tiếp 
xúc của cặp mắt có thể mang lại hai cảm giác hoàn toàn đối 
nghịch nhau, cảm giác thích và không thích. 


Phản ứng kéo theo của cảm giác mới quan trọng. Thônø6 qua 
cặp mắt, chúng ta thích một đối tượng nào đó, bỗng nhiên tất 
cả những øì liên quan đến đối tượng đó ta đều có cảm tình. Sự 
cảm tình này còn được gọi là hiện tượng lay lan tâm lý, lây từ 
sự kiện A, con người A kéo theo sự kiện B, con người B. Hiện 
tượng lay lan cảm xúc là một quy trình duyên khởi, quy trình 
này rất quan trọng trong đời sống con người. 


Khi phân tích cảm xúc, chúng ta không thể bỏ qua bản chất 
của nó. Cảm xúc là øì? Theo nhà Phật, cảm xúc không phải là 
dòng chảy thường hằng bất biến. Trên thế giới, có một số nền 
văn hoá tôn giáo đã nhồi sọ con người, làm cho con người nghĩ 
rằng dòng chảy cảm xúc này là cố định, không thay đổi, nhưng 
trong thực tế, cảm xúc của mình hôm nay hoàn toàn khác với 
con người của mình vào ngày hôm sau, đó là chưa nói đến hoàn 
cảnh, môi trường, điều kiện v.v... cái mà có thể làm gia tăng 
sự thay đổi gấp bội trong mỗi con người. Tác động của môi 
trường là một trong những yếu tố quan trọng và mang tính 
quyết định, làm thay đổi dòng cảm xúc. 


Trước nhất, cảm xúc mang tính tương đối. Nó lệ thuộc vào 


Ã' § CHUYỀN HÓA CẮM XÚC 


phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, màu da, sắc tộc, 
đắn liền với con người từ lúc mới sinh ra. Do đó, con người 
được nuôi dưỡng và dạy dỗ tronø môi trường văn hoá đối lập thì 
đặc tính, sở trường của họ hoàn toàn khác nhau. 


Cảm xúc, có những loại để lại rất nhiều nỗi khó chịu. Khi nghe 
một loại âm thanh du dương trầm bổng, cảm xúc trong ta dâng 
trào lên tột độ. Khi thưởng thức một bản nhạc tình, nhất là loại 
nhạc mang nội dung thất tình, nội dung nhiều lâm ly bi đát, chúng 
ta đê mê và có thể nghe rồi không thèm nøủ cũng được; trái lại, 
bản nhạc nào chứa tình cảm đẹp chúng ta lại không thèm nhớ. 
Nghe câu: “Đường vào tình yêu, có trăm lần vui, có vạn lần sầu...” 
chúng ta thích, thậm chí lấy lời ca đó làm niềm an ủi: tôi biết rất rõ, 
tôi tình nguyện vào, mặc dù tôi biết rằng mình chỉ đạt được một 
phần rất nhỏ của cảm xúc hạnh phúc đó thôi nhưng tôi vẫn chấp 
nhận, vì sự lựa chọn của tôi chính là cái đó. 


Giống như con thiêu thân lao vào ánh sáng của bóng đèn 
(thấy ánh sáng là chúng lao tới và lủi vào bóng đèn) để cuối 
cùng phải nhận lấy cái chết. Ngày xưa không có đèn nê-on, chỉ 
có đèn dầu, cho nên chúng lao vào thì bị đốt cả thân thể rồi 
chết, do vậy được gọi là con thiêu thân. 

Bây giờ lủi vào bóng đèn tròn mới chết, còn ánh sáng của 
đèn tuýp thì không sao, lớ mớ chỉ u đầu sứt trán. Nhưng khi tắt 
đèn, chúng rớt xuống đất, hai cánh sẽ bị gãy; có thể hoá thành 
loại bò sát như kiến, nhưng phần lớn chúng đều chết cả. 

Theo đạo Phật, tình trạng bám víu, chạy theo thứ ánh sáng đó 
chúng ta lại cho rằng nó mang lại hạnh phúc và giá trị của cuộc 
đời, thì chỉ là hạnh phúc mang tính điều kiện; hễ điều kiện đầy 
đủ, nó có thể làm thất điên bát đảo con người; khi điều kiện không 
còn, cảm xúc ngon lành kia liền tan biến, khổ đau kéo theo sau. 


Cho nên, cảm xúc lúc đầu hoạt dụng như chiếc bóng không 


BẢN CHẤT CẢM XÚC § 5 


rời hình, nhưng về lâu nó trở thành sợi dây ràng buộc rất lớn, đến 
độ ta biến chúng thành quán tính của thói quen, cứ lao theo quán 
tính đó để sống, sinh tồn, cưng chiều và nuôi dưỡng. Nếu biết phát 
triển cảm xúc đúng phương pháp, chúng ta sẽ có an vui; ngược lại, 
sai lầm ngay căn bản, thì an vưi trổ thành khổ đau. 


Nếu quan niệm như vậy, mỗi lần buồn, chúng ta lại mở 
nhạc tình lâm ly bi đát để nghe, thì rất nguy. Lúc nghe, dòng 
cảm xúc lại một lần nữa bị chìm vào nỗi buồn man mác, sâu 
thắm và ghê øớm. 

Khi nỗi buồn xuất hiện, chúng ta đừng bao Øiờ nuôi lớn nó. 
Khi buồn, có khuynh hướng thích nghe nhạc tình, thường mở 
những bộ phim có nội dung buồn, hoặc tự điam mình trong 
căn phòng mà không cần giao tiếp với bất cứ ai. Làm như vậy, 
vô tình chúng ta trưởng dưỡng cơn buồn trong tình huống 
ngày càng cường điệu và tăng đần đều. 

Thông qua tiếp xúc các giác quan, dòng cảm xúc bắt đầu có 
mặt, đức Phật phân tích có tất cả ba loại cảm xúc khác nhau. 


Thứ nhất, dòng cảm xúc của hạnh phúc bao øồm sự thoải 
mái, lâng lânø, nhẹ nhàng, hoặc những niềm vui thoả mãn do 
các điác quan man6 lại. 


Chúng ta có thể nhận diện sự biểu thị cảm xúc, hạnh phúc 
qua những thái độ như: nở nụ cười hớn hở, ánh mắt hân hoan 
tích cực, tay chân tung tăng. Tất cả những thứ đó đều được liệt 
vào phạm trù lạc thọ, tức cảm giác sung sướng. 


Trong dòng cảm xúc sung sướng này, đức Phật lại chia 
thành hai loại nhỏ: loại lạc thọ sinh vật lý liên hệ đến cơ thể 
con người và loại lạc thọ thuần tuý về tâm lý, tức lệ thuộc vào 
các øiác quan. Chẳng hạn, chúng ta có căn nhà mới, rất hạnh 
phúc khi được sống trong căn nhà đó. 


6 § CHUYỀN HÓA CẮM XÚC 


Lạc thọ sinh vật lý có thể hiểu: Vào mùa hè, cái nóng đã làm 
cho ngôi nhà bị oi bức. Trước đây, vì khó khăn chưa sắm được 
máy điều hoà, nay chúng ta có đủ điều kiện lắp đặt được máy 
trong căn nhà, lúc này nhiệt độ được thay đổi, thay vì nóng bức 
thì lại mát mẻ, lúc này chúng ta cảm thấy thoải mái. Đó là loại 
cảm giác về sinh vật lý. 

Thỉnh thoảng ra chợ mua vài lẵng hoa cúc vàng về cúng Phật. 
Khi nhìn thấy màu vàng, chúng ta cảm giác có cái gì đó nhẹ nhàng, 
thư thả và thanh thoát. Như vậy, mỗi lần tiếp cận Phật, thông qua 
những đoá hoa cúc vàng, chúng ta cảm thấy rất thoải mái và nhẹ 
nhàng, cảm giác hạnh phúc đó thuộc về sinh vật lý. 


Chúng ta sắm một bộ đồ mới, hoặc được cha mẹ tặng vào 
dịp Tết, mình mặc vào cảm thấy sung sướng vô cùng. Khi được 
ăn tô hủ tíu Nam Vang chẳng hạn v.v... cảm thấy rất sung 
sướng. Tất cả những cảm giác đó thuộc về dòng cảm xúc liên 
hệ đến vật lý của thân. 

Cảm xúc tâm lý là dòng cảm xúc chỉ thuộc lĩnh vực tỉnh 
thần. Ví dụ sau mùa thi, các học sinh, sinh viên rất vui sướng, 
bởi vì nghĩ rằng mình đã đỗ với mức điểm cao để có thể được 
vào giảng đường đại học hoặc được tuyển vào những lớp có 
chất lượng đào tạo tốt và có nhiều điều kiện thuận tiện về mặt 
đi lại. Niềm hạnh phúc đó thuộc về lĩnh vực tinh thần, vì nó 
làm cho mình có cảm giác hân hoan, dễ chịu. 


Chúng ta đọc được trang sách hay, nghe được lời kinh vi 
diệu của Phật, tiếp xúc với lời khuyến tấn, nâng niu, an ủi và 
võ về, từ tinh thần sa sút bỗng dưng mình có được điều gì đó 
để vươn lên. Tất cả trạng thái an lạc thoải mái này đều thuộc 
về tinh thần. 

Ngoài mức độ niềm vui của cảm xúc thông thường còn có 
niềm vui tâm linh. Tâm linh và tinh thần, trong tiếng Anh 


BẢN CHẤT CẢM XÚC § 7 


chỉ dùng một từ Spirituality, nhưng tronø nhà Phật từ này lại 
mang hai nghĩa với góc độ khác nhau: Góc độ tinh thần, thuộc 
về cảm giác thông thường, niềm vui nhỏ hay lớn do mình có 
từ hoàn cảnh thuận lợi. Niềm vui tinh thần thuộc về giác quan. 
Niềm vui cao hơn là niềm vui tĩnh tại thuộc về tâm linh. 


Về bản thân, biết quán chiếu, tư duy đời sống sẽ trở nên 
sâu sắc hơn. Khi biết quán chiếu, chúng ta không còn bám 
víu hay bận tâm vào bất kỳ điều gì. Có thể chúng ta đang 
sở hữu một sản nghiệp lớn, hoặc không có tấc đất nào, tất 
cả đều không liên hệ øì đến đời sống tĩnh tại nội tâm. Lúc 
này chúng ta rất dễ dàng tiếp cận với dòng chảy cảm xúc 
của thiền quán. 


Ngoài phương pháp thiền quán, để có đời sống tĩnh tại 
nội tâm, chúng ta có thể vận dụng các pháp môn khác, như 
tụng kinh, niệm Phật đạt đến trạng thái nhất tâm bất loạn. 
Lúc bấy giờ tâm sẽ được an nhiên tĩnh tại. Chúng ta có thể 
vay mượn câu chú để tập trung tư tưởng, tạo ra trạng thái 
an chỉ, nhẹ nhàng, thánh thơi; lúc bấy giờ chúng ta đạt 
được phần nào về trạng thái tĩnh tại đó. 


Cảm giác tĩnh tại chỉ có mặt khi tâm được vắng lặng, thoải 
mái, thảnh thơi. Khi cảm giác tĩnh tại có mặt, con người đạt 
được niềm hạnh phúc và an lạc. Chỉ với các tầng thiền, như 
đức Phật đã dạy con người mới có khả năng phóng thích các 
tình huống ách tắc, nỗi khổ niềm đau thông qua dòng cảm xúc. 

Đức Phật còn đề cập đến dòng cảm xúc khó chịu, khổ đau, 
hay còn được Ngài gọi là khổ thọ. Khổ thọ này, cũng có ba tình 
huống diễn ra. 

Khổ thọ thứ nhất liên hệ đến sinh vật lý, ví dụ thể trạng 
con người không được khoẻ, nhất là những người bắt đầu có 
mái tóc hoa râm, tuổi ngũ tuần trở lên, các giác quan bắt đầu 


§ § CHUYỀN HÓA CẮM XÚC 


suy điảm làm giới hạn những điều chúng ta muốn làm nhưng 
không còn làm được nữa. Hoặc làm không đạt hiệu quả như 
trước đây, nếu có đạt thì chỉ hai ba chục phần trăm là cùng, 
hoặc cơ thể phát sinh những căn bệnh mới và chúng ta có thể 
chết vì căn bệnh này bất cứ lúc nào. Tất cả những thể trạng 
không như ý đó làm cho cảm giác khổ đau trong người gia 
tăng, tăng rất nhanh. Nếu không biết chuyển hoá thì nỗi khổ 
đau này sẽ đưa mình vào sự bế tắc. 


Ví dụ đêm qua mất ngủ, sáng ra sẽ cau có. Chỉ cần chất xúc 
tác nhỏ không hài lòng, chúng ta có thể xổ một tràng đại liên 
của lòng sân hận và bực tức đó lên bất cứ người nào tiếp xúc 
với ta ngày hôm đó. Người tiếp xúc với ta sáng hôm đó có thể là 
vợ, chồng, con. Ta sẵn sàng nói những lời gắt gỏng khó nghe, 
thậm chí họ cũng không thể nào hiểu được nguyên nhân tại 
sao: tối qua, anh/chị ta tươi vui thì sáng nay lại trở chứng gắt 
đóng? Họ đâu biết rằng lý do chính là chứng mất ngủ vì suy tư 
nhiều hoặc vì bị khúc mắc vấn đề gì đó. 

Khổ thọ về thân, tức sinh vật lý, rất quan trọng. Phần lớn 
con người trên cuộc đời, ít bị thất điên bát đảo về cảm xúc, 
nhưng về thân vật lý thì lại nhiều. 

Ví dụ khi mình bị tai biến hoặc tai nạn giao thông, phỏng, 
đứt tay v.v... tất cả những tình trạng đó đều làm cho nét đẹp 
biến dạng. Về phương diện nội tâm, điều tiếc nuối về sự tàn 
tạ dung nhan có thể làm mình phát sinh những cảm xúc khó 
chịu. Chính vì phản ứng cảm thọ của nội tâm này làm ảnh 
hưởng rất lớn đến tình huống khác nhau, như lòng tham, sân, 
sĩ, buồn giận, bực tức, thái độ ích kỷ, cách thức đố ky, tôn vinh, 
hận thù v.v... Tất cả đều được diễn ra ngay lúc chúng ta hành 
động. Thậm chí hành động này chỉ ở dạng thức tư tưởng, chưa 
biểu đạt cụ thể, nhưng khi được thể hiện cụ thể bằng tay, chân, 
chữ viết và lời nói ... lúc bấy giờ cảm xúc gia tăng rất nhanh. 


BẢN CHẤT CẢM XÚC § 9 


Khi nói một lời, đặt bút viết một câu để chửi bới người khác, 
chúng ta tưởng mình đã trả thù được người kia, làm cho họ đau 
đớn. Nhưng trên thực tế, lúc tư duy viết ra chữ đó, não chúng 
ta bị rối loạn, lòng ta đau nhói, tim đập mạnh, trạng thái tâm 
lý bất bình thường, nỗi khổ đau của tâm lý dâng cao, mặc dù 
mình không để ý nhưng chính nó đã khống chế gần tám mươi 
phần trăm giá trị cuộc sống. 


Chỉ cần quan sát tình huống tự tử của những người sống ở 
các nước tiên tiến như phương Tây. Chúng ta thấy, phần lớn 
thảm cảnh này đều rơi vào người giàu sang nhưng họ lại bị bế 
tắc, suy sụp quá mức về tinh thần, như bị ruồng bỏ tronø tình 
yêu, người bạn đời, người thân nỗi đau này rất lớn, lớn đến độ 
không chịu nỗi nên tìm cách đào tẩu bằng cách quyên sinh. 

Ni khổ đau về cảm xúc thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng lại 
khống chế cuộc đời con người thật lâu dài. Nếu không biết cách 
tháo gỡ, chúng ta có thể tạo ra những tình huống trái ngang 
cho mình và người khác. 


Trong kinh, đức Phật kể câu chuyện người chăn bò mất bò. 
Sáng hôm nọ, đức Phật đang ngồi thiền dưới cội Bồ-đề cùng 
các vị Tỳ kheo. Có ông lão hốt hoảng chạy qua, nhìn trước sau 
không thấy ai, ông hỏi đức Phật: 

- Thưa Bác! Sáng giờ Bác có thấy con bò của tôi chạy ngang 
qua đây không? 

- Chúng tôi không thấy con bò nào chạy ngang qua đây cả, 
đức Phật trả lời. 

Ông ta nghe nói vậy bèn khóc sướt mướt. 

- Vì sao ông khóc? Đức Phật hỏi. 

- Thưa Bác, tôi phải chăn tất cả một trăm con bò cho chủ. 
Bây giờ một con lạc đàn đi mất, nếu hôm nay không tìm được 


10 § CHUYỀN HÓA CẮM XÚC 


thì chủ sẽ cho tôi nghỉ việc. Gia đình tôi rất khổ, vợ không còn 
sức lao động, các cháu còn nhỏ, nên khổ đau này kéo theo khổ 
đau khác, không biết làm thế nào để tháo gỡ. 

- Thôi! Ông hãy an tâm, việc đâu cũng còn ở đó. Nỗi lo đâu 
điải quyết được vấn đề, hãy bình tĩnh. 

Đức Phật mới nói chừng đó thì ông ta chạy mất tiêu, có lẽ 
ông ta chạy để tiếp tục tìm bò. 

Ngồi tĩnh lặng khoảng nửa giờ, đức Phật gọi tất cả các thầy 
Tỳ-kheo lại và nói: “Các thầy! Các thầy có biết rằng các thầy là 
những người rất hạnh phúc không?” Có vị ngạc nhiên, tự hỏi: 
“Mình mới vào chùa tu chưa được bao lâu, nỗi khổ niềm đau 
của kiếp người vẫn chưa tháo øỡ được, vậy mà đức Phật nói là 
mình rất hạnh phúc?” Một vị đứng dậy hỏi: 


- Bạch Thế Tôn! Con hạnh phúc thế nào? 


- Ít nhất các thầy không có những con bò để mất, đức Phật 
trả lời. 

Một câu chuyện rất ngắn. Nếu chúng ta tư duy về mặt ý 
nghĩa triết lý, không phải lớp nghĩa đen, sẽ nhận ra một lời dạy 
rất thâm sâu của đức Phật. 


Người xuất gia không có những con bò của địa vị, quyền 
lợi, chức tước, sĩ diện, tài sản, không bị dòng cảm xúc của 
cuộc đời trói buộc nên sẽ trở nên thánh thơi và thoát tục. Còn 
những con bò của địa vị, chức tước nói chung những øì thuộc 
về quyền thế có thể tạo ra các ảo giác, viễn cảnh của cuộc đời 
mà đôi lúc sống trên đó, tưởng rằng mình đã đạt đến đỉnh cao 
điá trị cuộc sống rồi chạy theo những thứ đó. 

Theo đức Phật, khi chúng ta không có những con bò mangø 
lại cảm xúc trói buộc, chúng ta sẽ không bao giờ sợ chúng bị 
mất. Khi có một ngôi nhà, chúng ta sợ ngôi nhà này bị hoả 


BẢN CHẤT CẢM Xúc § I] 


hoạn, hư hao hoặc bị trộm cắp những vật liệu trang trí, trưng bày 
ở trong ngôi nhà. Khi có xe hơi, trị điá khoảng ba trăm ngàn đô, ta 
cưng còn hơn con của mình, nếu bị quẹt chút xíu, mặc dù có bảo 
hiểm nhưng chúng ta vẫn cảm thấy buồn và tiếc nuối. 


Trong tình huống ông lão mất bò, lúc này dòng cảm xúc của 
ông ta có thể là nỗi khổ đau rất lớn. Đó là sự mất mát, sau đó 
kéo theo nhiều sự lo sợ khác: mất việc, ai sẽ lo vợ con v.v... Như 
vậy, cảnh đó là cả một bầu trời ảm đạm đang phủ trùm trước 
mắt ông. Nỗi lo đó chính là cảm giác của khổ đau. 


Để chuyển hoá cảm xúc, chúng ta phải dựa vào đâu để biết 
cảm xúc của mình đang bị vướng vào là âm tính, tiêu cực cần 
phải loại trừ; hoặc cảm xúc hạnh phúc dương tính, tích cực để 
duy trì. Để làm được điều này, chúng ta chỉ cần lưu tâm chút 
xíu là có thể biết được. 


TÙY TÂM HIỆN TƯỚNG 


Chủ nghĩa kinh nghiệm của nền triết học phương Tây và một 
số tôn giáo trên thế giới, hầu như họ không đồng tình về chuyện 
đó. Họ nói: khi nào lâm vào cảnh huống, mình mới biết được mặt 
mũi của hạnh phúc và khổ đau. Tất cả những biểu đạt ngôn 
ngữ và văn chương không giúp chúng ta thấy rõ được điều này. 


Dĩ nhiên, đôi lúc chúng ta cũng bắt gặp những nội dung 
thuộc về tư tưởng trên. Có câu: “Như nhơn ẩm thủy, lãnh 
noãn tự tri”, nghĩa là như người uống nước nóng, lạnh, 
ngọt, đắng, cay v.v... thì chỉ tự mình biết, người khác không 
thể biết được. 


Câu nói trên thuộc chủ nghĩa kinh nghiệm, liên hệ đến 
chủ nghĩa hành trì của tâm, nghĩa là trạng thái giác ngộ an 
lạc, đôi lúc vượt lên giới hạn của ngôn ngữ. Sử dụng ngôn 
ngữ để mô tả dễ hiểu lầm, dẫn đến hiểu sai, bởi vì nó giống 
nhưng không phải là một. 


12 § CHUYỀN HÓA CẮM XÚC 


Ở đời có rất nhiều điều giống nhưng không phải là một. Khi 
vay mượn những điều gì đó để mô tả thực trạng, hoặc nạp vào 
một dữ liệu tương tự và cho là nó, thì điều đó dễ dàng làm cho 
người khác bị nhận diện lầm. 

Những dòng cảm xúc thuộc về thế gian, khổ đau hay hạnh 
phúc con người đều có thể nắm bắt được dễ dàng, chỉ cần quan 
sát ta có thể nhận diện được chúng. 


Có vị vua hỏi đức Phật về cách thức làm thế nào để biết được 
an lạc và hạnh phúc của người xuất gia khi Ngài nói rằng an 
lạc đó được thể hiện ở cuộc sống nội tâm chứ không phải chủ 
nghĩa hình thức bên ngoài. 

Khi đặt câu hỏi đó, nhà vua đã nhận xét: có một số người 
xuất gia, tuy họ có cách thức đi, đứng, điệu bộ, cử chỉ, lời nói, 
việc làm v.v... rất nhẹ nhàng và thẳnh thơi, nhưng liệu trong 
tâm họ có được chất liệu an lạc và thảnh thơi hay không? 


Nghe đức Phật phân tích như trên nhà vua vẫn chưa hiểu. 
Ông thỉnh cầu Thế Tôn giải thích cụ thể để hiểu rõ hơn. 


Đức Phật dạy: “Đại vương, ngài là vua của một quốc gia, sống 
và chết đều nằm trong tay ngài; luật pháp do ngài chế định, đúng, 
sai cũng do ngài định đoạt. Nếu phạm nhân nào bị ngài kết án tử 
hình bằng nhiều hình thức khác nhau, ví dụ cho tứ mã phanh 
thây, bỏ vào chảo đầu sôi, dùng dao bén chặt đứt cổ, hoặc dùng 
các dụng cụ châm chích vào cơ thể để máu rỉ đến một lúc nào 
đó nạn nhân tắt thở và qua đời. Tất cả những cuộc hành xử đó 
chắc đại vương đã từng chứng kiến ở trên pháp đình, và nhất là 
những người mà đại vương cho rằng họ mắc tội hình sự nguy 
hiểm, nếu không giết có thể dẫn đến mất an ninh của xã hội. 
Trong lúc quan sát, đại vương thấy chuyện gì xảy ra?” 


“Bạch Thế Tôn, khi người kia bị bắn hoặc bị đâm, đầu tiên 
con thấy là tiếng la thất thanh phát ra, và có thể người đó bị 


BẢN CHẤT CẢM XÚC § 13 


khủng hoảng không còn bình tĩnh được nữa”, nhà vua trả lời. 


“Kế đến, con nhìn thấy phản ứng co rút chân tay, giãy giụa 
rồi ngã xuống v.v... Khi quan sát như vậy, con biết người đó 
khổ đau ghê øớm lắm. Biết vậy, nhưng vì là người cầm cân nẩy 
mực, luật pháp phải nghiêm minh, nên con phải làm những 
thứ mà đôi lúc con không muốn, nếu không làm thế thì cuộc 
đời này sẽ không yên ổn”. 

Đức Phật dạy tiếp: “Đại vương! Sự chi phối khổ đau về cơ 
chế sinh vật lý của nạn nhân, như ngài đã biết, qua sự giấy 
điụa, co rút, la thất thanh, chạy trốn v.v... được biểu hiện, thì 
tương tự, người đạt được đời sống an lạc và tĩnh tại, đại vương 
chỉ cần quan sát từ xa, sự quan sát này đừng để người kia biết, 
ngài có thể nắm rõ được dòng chảy tâm lý đang vận hành trong 
tâm của người được quan sát. 


Cũng có người giả dạng nhà sư, như trong thời kỳ chiến 
tranh ở Việt Nam, vì trốn lính nên họ vào chùa để tu; hoặc đi tu 
trong tình huống bị thất bại nhiều quá, đâm ra chán nản. Cho 
nên, dựa vào hình tướng của con người để nhận định đánh giá 
thì rất khó, nhà vua đã suy nghĩ như vậy. 


Để nhận diện dòng cảm xúc an lạc nội tại, đức Phật đưa ra 
nhiều cách để nhận biết. Thứ nhất là đừng chú trọng vào chủ 
nghĩa hình thức mà người đó có. 

Hành giả phải chuyển hoá lòng tham-sân-s¡ ít nhất năm 
mươi phần trăm. Tiếp đến là chấm dứt hoàn toàn lòng nghi 
hoặc và ganh ty, tức trạng thái không sáng suốt. Chấm dứt 
luôn trạng thái nhận thức sai lầm về thế giới quan, nhân sinh 
quan rằng cuộc đời này là thường còn và bất biến, hay thế giới 
này chết rồi là hết, không có đời sau; hay thân thể này không 
phải vô ngã mà là hữu ngã. Tất cả những quan niệm sai lầm 
đó, khi hành giả chứng sơ quả thì không bao giờ vướng phải. 


14 § CHUYỀN HÓA CẢM XÚC 


Dĩ nhiên, không chỉ đơn thuần ở dạng thức của nhận thức, 
bởi vì bằng nhận thức, chúng ta chỉ cần nghe giảng chừng 
mười phút, có thể thừa biết thân này là vô thường, vô ngã. 
Nhưng, làm thế nào để sống với cái vô thường và vô ngã của 
nhận thức mới là quan trọng. Điều này đòi hỏi đến cuộc sống 
hành trì rất cao. 


Ví dụ đi ra đường, sơ ý làm rớt cái đãy, trong đó có khoảng 
năm bảy ngàn đô. Nếu người đánh rơi mếu mặt thì biết người 
này chưa nhận được chân thực thể của vô ngã và vô thường, 
người đó chỉ có kiến thức chứ chưa thực chứng. Tương tự, có 
trường hợp bên ngoài cười nhưng bên tronø méo xẹo, chúng ta 
biết người đó thật sự chưa chứng đắc sơ quả. 


Nếu chúng ta rơi vào trường hợp tương tự, thì nên dựa vào 
tiêu chí thực tế cuộc sống và nghĩ: trời ơi may quá, lẽ ra hôm 
nay tôi phải đến cô nhi viện, hay chùa để tự tay cúng dường 
số tiền ba bốn ngàn đô trong đãy, hoặc tận tay trao cho quỹ 
từ thiện cô nhi viện thì bỗng dưng có ai đã làm điều đó thay 
mình, thật sung sướng gì bằng! Như vậy, trong trạng thái đánh 
rơi này, thay vì mang tâm trạng nuối tiếc, chúng ta cảm thấy 
nhẹ nhàng và thoải mái. Nhờ động cơ này, chúng ta có quyền 
tin tưởng số tiền đó không rơi vào tay những người vô dụng; và 
người nhận, nhờ chất liệu hồi hướng của chúng ta, có thể sung 
vào công quỹ xã hội. 

Hiểu được đạo Phật và giá trị hành trì, thì chúng ta thấy 
cuộc đời khác đi nhiều. Chỉ cần chứng được sơ quả, sẽ biết được 
giá trị an lạc tĩnh tại. 


Có thể thử vài chiêu là biết được dòng cảm xúc thật của họ. 
Chỉ cần một lời khen, mặc dù biết người đó ở mức độ A, mình 
lại khen là: Ô! Ông đã làm được việc Phật sự lớn lắm, nhờ Phật 
sự đó ông có ba A, bốn A, hay vô số A. Đúng rồi, nhờ tôi chứ 
không thì tất cả bị đau khổ hết trơn rồi. 


BẢN CHẤT CẢM XÚC § l5 


Mới mở vài lời mà ông ta đã kể hoài không hết. Trong tình 
huống đó, biết chắc ông này chưa đạt quả vị gì. Lúc đó bản 
ngã được kích thích, trương phồng, tạo điều kiện thổ lộ, những 
cái đó mình biết lòng hãnh diện vẫn còn hiện hữu dưới dạng 
tiềm ẩn. Người ta kích thích để mình nói, và nên nói để người 
khác học những kinh nghiệm, phương pháp, cách thức vượt 
qua những trở ngại trong lúc dấn thân làm việc lành. Quan 
trọng là, cách thể hiện để người nghe biết rằng họ đang ở trạng 
huống tâm lý nào. 


Trước khi đức Thế Tôn xuất gia, quan sát một vị tu sĩ theo 
đạo Bà La Môn, Ngài cảm nhận được dáng vẻ thong dong, tĩnh 
tại, thoát tục về chất liệu đời sống nội tâm của vị tu sĩ. Đối 
chiếu đời sống nội tâm với ba cảnh tượng già, bệnh và chết đức 
Thế Tôn đã đạt được niềm hy vọng mới, Ngài tìm ra được trạng 
thái hạnh phúc, khinh an và tĩnh tại trong cuộc sống. 


Hạnh phúc, trạng thái này đâu chỉ ở nhà vua mới có, mà những 
người, thậm chí tài sản duy nhất là chiếc áo, mà họ vẫn đạt được 
trạng thái hạnh phúc tĩnh tại của tâm. Nó thể hiện qua ánh mắt, 
tướng đi, lời nói, cử chỉ, nụ cười v.v... Dĩ nhiên, chúng luôn hiện 
hữu thường trực chứ không phải lâu lâu mới có. 


Nếu chúng ta đóng kịch để người khác biết mình có hạnh phúc, 
thì chỉ được vài ngày là hết. Mình chỉ đóng tuồng thành công trước 
mặt quần chúng, nhưng khi đối diện với chính mình thì nỗi đau 
liền xuất hiện, não chúng ta đang đạo diễn vở kịch, sáng tác những 
bộ tiểu thuyết đồ sộ, chỉ có điều là mình không quen ghi lại dòng 
cảm xúc đó thôi; còn các nhà văn, họ có thể làm được chuyện đó 
bởi họ có năng khiếu diễn đạt bằng chữ nghĩa. 


Trên thực tế, tư duy của con người vẫn có tính logic, vẫn có 
trình tự trước sau, nhưng rất tiếc chúng ta không thể diễn tả toàn 
vẹn lại được. Cho nên chỉ cần quan sát khách quan, chúng ta biết 
được dòng cảm xúc của người khác và tương tự cũng nhận biết 


16 § CHUYỀN HÓA CẮM XÚC 


được nơi chính mình. Đó là cách thức mà đức Phật phân tích, mổ 
xẻ về chủ nghĩa kinh nghiệm liên hệ đến cảm xúc. 
CẢM XÚC MƠ TƯỞNG 

Ở đời, nhiều người đặt nặng về khứ quá. Họ đã từng bỏ lỡ 
cơ hội vì quyết định trễ, và sau đó nhớ lại cảm thấy luyến tiếc. 
Chẳng hạn lời than thở: phải chi tôi mua tấm vé số đó thì bây 
điờ tôi thành triệu phú rồi. Tờ vé số tôi mua tặng lại cho người 
bạn, anh ta trúng nhưng không nhớ ơn tôi, không chia phần 
trăm nào cho tôi cả. Nhớ đến chuyện đó hoài, đi đâu cũng kể: 
phải chi lúc đó tôi đừng bỏ lỡ cơ hội, đừng tặng cho người bạn 
ấy thì giờ này tôi đã cất được ba bốn nøôi chùa, năm bảy cơ sở 
từ thiện rồi. Những người có quan niệm như vậy sẽ không bao 
điờ làm được việc phước, bởi vì làm việc phước mà dựa trên 
điều kiện “nếu... thì” khó làm được. Các mệnh đề bắt đầu 
bằng từ “nếu” nếu không thuộc về quá khứ thì cũng thuộc về 
tương lai, nên sự kiện được mô tả nó không có thực ở hiện tại. 
Dựa vào các phán đoán “nếu...thì” đó, con người khó có thể 
làm được những chuyện cần phải làm. 


Ví dụ, thay vì mình đợi trúng số rồi mới làm việc phước, như 
muốn cúng dường ngôi chùa, hoặc xây dựng cơ sở từ thiện nào 
đó chẳng hạn, thì mỗi ngày chỉ cần để dành vài ba đô vào ống 
heo. Sau vài năm, khui ra, sẽ có được một số tiền lớn. Với số 
tiền này ta sẽ làm được việc chúng ta muốn. Ai có thói quen 
nghĩ và nói: khi nào tôi được đầy đủ rồi tôi mới làm phước, thì 
khó có thể, nếu không nói là không bao giờ làm được. 

Không ít người có điều kiện làm việc phước nhưng họ lại 
không chịu làm. Vì lòng tham, mỗi nøày, mua bảy, tám chục tờ 
vé số, tốn cả trăm ngàn đồng: Phật gia hộ cho con đi, nếu con 
trúng con sẽ dành năm mươi phần trăm số tiền để làm Phật sự. 


Mỗi ngày tốn năm bảy đô về việc mua vé số như vậy, sau 


BẢN CHẤT CẢM XÚC § L7 


vài năm, tiền mất quá nhiều vì vé số không trúng được một 
tờ. Trách Phật: trời ơi tại sao Phật không gia hộ, con phát tâm 
mãnh liệt lắm mà, con muốn phát tâm làm Phật sự, nguyện 
ước của con chân thành, lợi ích cho tha nhân rất lớn mà sao 
Ngài không độ con gì hết. Vé số, mấy chục ngàn người mới 
trúng được một, nhà tổ chức ngày càng giàu hơn. 


Lầm việc phước trên nền tảng của lòng tham chắc chắn sẽ 
chẳng có phước báo øì. Trong xổ số kiến thiết, người ta chủ 
trương đưa ra những trò chơi nhằm kích thích lòng tham, để 
người tham gia nuôi hy vọng, do vậy, cảm xúc bị trào dâng đến 
độ tối về ngủ không yên, chỉ thấy toàn mơ ước về việc trúng số. 

Ly đầy nước, chúng ta bỏ một vật vào rồi khuấy lên, càng 
khuấy nước trong ly càng đục. Tương tự, đặt hy vọng và mơ 
tưởng quá nhiều vào tương lai, chúng ta sẽ rơi vào chủ nghĩa 
duy lý, thường liên hệ đến ảo giác chứ không có thực. Đừng mơ 
tưởng nhiều, cứ hành động, dấn thân, thì chắc chắn kết quả sẽ 
đến. Một vị thiền sư Việt Nam đã từng dạy thật sâu sắc: “Thiên 
giang hữu thuỷ thiên øiang nguyệt/ Vạn lý vô vân vạn lý thiên. 
Tạm dịch: “Ngàn sông có nước ngàn trăng hiện/ Muôn dặm 
không mây trời tronø xanh”. 


Nơi nào có trời trong, chỗ ấy có mây bay. Vấn đề ở đây là mơ 
ước mình có được bầu trời trong với gió thoảng mây bay. Hình 
ảnh đẹp trên bầu trời xanh, con sông ẩn hiện hình ảnh mặt 
trời, mặt trăng, bóng cây và hình ảnh của người chèo đò v.v... 
chúng ta không cần mơ ước, chỉ cần tạo duyên cho các yếu tố 
cần thiết đó có mặt thì cảnh đẹp sẽ có. Chỗ nào có nước, chỗ ấy 
có ánh trăng xuất hiện, đó là sự kéo theo tất yếu của nhân quả. 
Do đó, nên dấn thân chứ không nên mơ ước nhiều. 

Khi dấn thân, ta làm việc một cách chuyên cần và có phương 
pháp, nghệ thuật, trí tuệ thì sẽ đạt được kết quả tốt. Bao nhiêu đó 
mới là yếu tố cần, nhưng vẫn chưa đủ, ta phải kiên trì và nhẫn nại 


18 § CHUYỀN HÓA CẢM XÚC 


để đấy con đường dấn thân của mình trở thành con đường hạnh 
phúc bền lâu. Cảm xúc được đặt trong khuynh hướng như vậy sẽ 
có giá trị rất nhiều, không chỉ trong hiện tại mà cả tương lai. 

Ở Ấn Độ, phần lớn năm nào người dân cũng tổ chức đi hành 
hương, đa số tín đồ ưa chuộng đời sống nội tâm. Nhiều người 
không có phương tiện thì họ đi bộ; gần một ngàn cây số, trải 
qua nhiều tháng mà vẫn không nản chí. 


Tronø chuyến đi, đơn giản chỉ có gánh nhỏ với số hành lý 
cần thiết như ba bộ đồ, bản kinh và dăm ba đồng bạc. Khi hết 
tiền, họ sẽ đi ăn xin độ nhật qua ngày. Đi đến nơi mà họ cho 
là linh thiêng, nơi có cuộc sống nhẹ nhàng và thảnh thơi. Còn 
những người khá giả, họ thuê chiếc xe truck, dĩ nhiên xe đó 
không có ghế ngồi và họ cứ ngồi chen chúc nhau chật cả xe để 
đến nơi được sớm hơn. Người giàu thì đi bằng xe buýt, máy bay 
hoặc các phương tiện khác mà họ có. 


Theo báo chí đưa tin, trên tuyến đường từ nhà đến thánh địa, 
năm nào cũng có khoảng hai đến ba trăm người chết. Thánh 
địa, nơi được gọi là linh thiêng, nằm ở vùng Ma-kiệt-đà, xung 
quanh vùng Linh Thứu và trường đại học Na-lan-đà. Thánh địa 
của Ân Độ giáo cũng nằm tại đây. 

Đối với các thân nhân những người quá cố, người ta phỏng 
vấn và phần lớn được họ trả lời rằng: người thân của chúng tôi 
rất may mắn, vì họ sẽ được vãng sanh về cõi Phạm thiên. 

Theo nhà Phật, nếu người gần chết đang thao thức hướng 
về tâm linh, về tình cảm đẹp, thì chắc chắn lúc qua đời họ sẽ 
được sanh trong cảnh giới tốt. Ân Độ giáo, mặc dù không hề có 
thuyết cận tử nghiệp (nghiệp lúc gần qua đời) như trong đạo 
Phật, chỉ có thuyết Tái sinh. Thuyết này gắn liền niềm tin với 
thượng đế và thần linh, họ hoàn toàn tin tưởng vào thuyết đó 
với niềm hy vọng có được cuộc sống an lành sau khi chết. 


BẢN CHẤT CẢM Xúc § 19 


Trong khi đó, những người Thiên Chúa giáo nghe cái chết 
như vậy thì rất sợ. Họ nói: đi theo Ấn Độ giáo, ông Phạm thiên 
có độ gì đâu, một lần lọt xuống vực thẳm chết đến ba bốn trăm 
người, thế mà người ta vẫn tin. 


Như vậy, trong cùng tình huống giống nhau, cách nhận 
định đánh giá lại rất khác. Tín đồ Ân Độ giáo hiểu được đạo lý 
vô thường, quy luật sự sống và chết, nên xem chuyện đó bằng 
thái độ bình thường, đôi lúc dửng dưng. Dù báo chí đưa tin 
hàng ngày hàng giờ vẫn có người chết thế mà họ vẫn rủ nhau 
đi, bởi vì họ hiểu được giá trị cuộc sống tâm linh. 


Những người không chấp nhận truyền thống văn hoá đó, 
cảm xúc trào dâng nơi họ rất khác biệt. Đôi lúc, họ cũng phê 
bình về chủ nghĩa tôn giáo đối lập này, và xa lánh không muốn 
tiếp xúc với truyền thống văn hoá đó. 

Ở đây, chúng ta không phân tích chuyện đó tốt hay xấu, mà 
chỉ đề cập đến tính tương đối của cảm xúc, vốn lệ thuộc rất 
nhiều vào truyền thống văn hoá và tôn giáo, nơi họ được sinh 
ra và trưởng thành. Hiểu được tính cách tương đối của dòng 
cảm xúc, chúng ta không tuyệt đối hoá hạnh phúc và nỗi khổ 
niềm đau trong cuộc đời của mình. 


Có nhiều người, họ chỉ khổ chút xíu mà họ cứ tưởng trong 
cuộc đời này không có ai đau khổ bằng họ, nên đã cố tình nhân 
rộng và cường điệu nỗi khổ niềm đau, cho nên nỗi khổ niềm 
đau được trương sình theo cách thức của ảo giác chứ không 
phải có thực. Đó là điều đáng tiếc. 

Cảm xúc về hạnh phúc không liên hệ đến sở hữu vật chất 
mà chúng ta đang có, chỉ tương thuộc vào dòng tĩnh tại của 
tâm. Cho nên đức Phật dạy: khi có đầy đủ cha mẹ, anh chị em, 
chúng ta không thấy có cảm giác trân quý. Khi họ qua đời, nhất 
là lúc đang khao khát muốn có người thân bên cạnh, bấy giờ 


20 § CHUYỀN HÓA CẢM XÚC 


chúng ta mới nếm được đủ mùi vị của sự cô đơn và tiếc nuối. 


Có những người cha rất hy sinh, những người mẹ lý tưởng, 
sự tận tình chăm sóc của ông bà đôi lúc làm chúng ta khó chịu, 
nhất là người có tự ái, cứ nghĩ: tôi lớn rồi ông bà ơi, đừng giảng 
đạo dạy kinh nữa, tôi tự làm được mà! Nhưng đến lúc cha mẹ 
qua đời, có người thèm những lời nhắc nhở, lúc đó mới biết quý 
trọng cái đã mất. 

Con người, khi có đầy đủ đôi mắt sáng, ít ai biết trân quý. Họ 
sử dụng và hành hạ cặp mắt, buộc cặp mắt mệt mỏi phai xem 
những bộ phim mang nội dung thấp kém để rồi lãnh thọ các 
hệ quả suy đồi nhận thức và đạo đức. Thưởng thức những thứ 
không có giá trị, lúc nào đó, đôi mắt không còn sáng tỏ, khi ấy 
mới tỉnh ngộ, nhận ra đôi mắt của mình thật quý báu. 

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, không có nó cảm giác mất đi 
hết tám mươi phần trăm ý nghĩa cuộc đời. Do vậy, khi các giác 
quan đang còn khoẻ mạnh, chúng ta phải biết trân quý và gìn 
điữ chúng, biết sử dụng chúng vào mục đích lợi ích. Đó là cách 
sống hạnh phúc, do biết trân quý những gì cần øiữ gìn, mà 
không cần phải trở thành người giàu có. 

Để biết rõ hạnh phúc khi còn đôi mắt khoẻ mạnh, chúng ta thử 
hỏi những người mù, họ sẽ nói trạng thái khổ đau khi mắt không 
còn nhìn thấy được ánh sáng cho chúng ta nghe. Tương tự, đối với 
các giác quan còn lại, chúng cũng có vai trò và chức năng quan 
trọng góp phần vào đời sống hạnh phúc của chúng ta. 


Chỉ cần nhìn thấy được sự hiện diện những cái chúng ta 
có, theo tinh thần tri túc và tuệ giác, con người sẽ thấy và có 
trách nhiệm trân quý cái đó; còn bằng không, chúng ta có thể 
rơi vào tình huống đứng trong núi cảm xúc này để trọng vọng, 
mong mỏi đến núi cảm xúc khác. Nếu vậy, chúng ta sẽ mãi mãi 
rơi vào tình huống của những người cùng tử, luôn tìm kiếm 


BẢN CHẤT CẢM Xúc § 2] 


những cái không có. Càng tìm chúng thì càng đánh mất tất cả 
những cái đang trong tầm tay. 


Do vì chúng ta tìm kiếm quá nhiều những cái không thật 
bên ngoài nên không thể cảm nhận được nguồn hạnh phúc 
thật ở nội tâm. Sự tìm kiếm là nguồn năng lượng phủ trùm, 
làm chúng ta không còn nhìn thấy những thực tại đang có. 


TINH THẦN TRUNG ĐẠO 


Vọng ngoại, mong cầu là tâm lý rất phổ biến, nhất là 
đối với phần lớn những ai được sanh ra và lớn lên trong 
bối cảnh nghèo khổ. Nhiều người thường quan niệm hàng 
ngoại là hàng xịn, hàng nội là hàng dỏm. Phần lớn quan 
niệm như vậy đều sai lầm. 

Tại Nhật Bản, hàng lô-can tức hàng nội địa phải là hàng 
tốt, còn hàng xuất cảng ra bên ngoài là loại hàng bị hư trong 
khoảng thời gian nhất định. Những ly tách, máy móc điện 
tử của Nhật Bản đều có tuổi thọ nhất định, đến lúc nào đó 
chúng sẽ bị hư. Có vậy người ta mới bán được; còn sử dụng 
trong nước, người ta bắt buộc phải là hàng chất lượng cao. 


Nhật là dân tộc không có tinh thần vọng ngoại. Nhưng, nếu 
chúng ta bám vào tinh thần không vọng ngoại đó, và lấy nó 
làm tính quốc hùng tự hào của mình thì mình lại rơi vào căn 
bệnh khác, đó là bệnh cố chấp, bệnh bản nøã về quốc gia. 


Theo nhà Phật, chúng ta phải trung dunø, đừng vọng ngoại 
tìm cầu nhưng cũng đừng quá đề cao cái mình có. Chẳng hạn 
như học thuyết “Phật tại tâm” có thể là học thuyết rất hay, 
nhưng chỉ hay đối với những người đã từng tìm kiếm chân lý 
bên ngoài quá nhiều nhưng thành quả không đạt, thì lúc trở 
về với bản tâm, họ có thể tìm được nguồn hạnh phúc thực sự. 


Học thuyết “Phật tại tâm”, nếu đem áp dụng cho quảng đại 


22 § CHUYỀN HÓA CẢM XÚC 


quần chúng thì chắc chắn về sau không còn ai đến chùa, vì 
^ *° LA Z ^ Ä Z ` ^ Z⁄ ` Z2 1A ` 
Phật tại tâm chứ Phật đâu có ở chùa nên đến chùa để làm gì. 


Nhiều người sau vài chục năm hạ thủ công phu tu tập, cuối 
cùng hết muốn đến chùa, vì họ nghĩ rằng đã tu nhiều lắm rồi. 
Nếu ai có tâm niệm tương tự như vậy thì phải biết mình đang 
trên đà thối chuyển. 


Chỉ cần quan sát trong pháp hội của đức Phật thì sẽ rõ. Thời 
xưa, pháp hội của đức Phật, như Bồ-tát Đại Trí Văn Thù, bậc 
được mệnh danh là đại trí vẫn có mặt trong các thời kinh để 
nghe đức Phật thuyết, mặc dù nội dung bài kinh rất đơn giản. 


Trong giáo đoàn đức Phật, không ít người vẫn còn bị nỗi 
khổ niềm đau chi phối, nhưng vì rụt rè hay lý do nào đó họ 
không dám mạnh dạn đứng lên trước pháp hội để hỏi đức Phật. 
Để tháo øỡ những bế tắc đó, các vị Bồ tát vừa đóng vai thính 
chúng, vừa đóng kịch rằng mình đang mắc vào trạng thái đó 
để đứng lên hỏi đức Phật. Tâm lượng và mục đích việc làm của 
các vị Bồ tát là vậy. Các ngài muốn đức Phật trình bày cho đại 
chúng cùng nghe, để cùng nhau tháo gỡ và chia sẻ. 


Cho nên chúng ta cứ mạnh dạn hỏi, đừng sợ người khác cho 
là mình hỏi những câu vô vị: Ô! ông bà này đi chùa mấy chục 
năm, chuyện đơn giản như thế mà cũng không hiểu. Đừng sợ, 
các vị nghĩ như vậy là sai, không đúng với tinh thần của Bồ tát. 

Đôi lúc, tronø cuộc sống, có những việc bình thường nhất 
lại là điều vĩ đại. Người có kiến thức cao, hiểu biết rộng, ấy vậy 
mà họ chỉ hỏi những câu rất bình thường. Như vậy, chúng ta 
mới tạo thiện duyên giúp người khác có cơ hội đối chiếu, so 
sánh và hiểu biết thêm, để họ tự vực dậy. Đó là lý do tại sao 
Bồ-tát và A-la-hán có đầy đủ khả năng giảng kinh, thuyết pháp 
như đức Phật, vẫn luôn có mặt trong pháp hội của Phật. 


Đúng với những øì đức Phật đã dạy, chúng ta phải biết cách 


BẢN CHẤT CẢM XÚCc § 23 


trân quý những cảm xúc sáng suốt, đừng nghĩ Phật chỉ có 
trong tâm mình, mà phải nghĩ Phật ở tronø sự nhận thức sáng 
suốt của mình.. 


Bất cứ hoàn cảnh nào khi đối diện với chính mình, phải lấy chất 
liệu của nhận thức sáng suốt, sự tĩnh tại làm chủ đạo. Khi chất liệu 
ánh sáng tĩnh tại có mặt, bóng đêm của bản ngã không còn, lúc đó 
ta dấn thân làm Phật sự, tham gia công tác từ thiện xã hội thì mới 
thành tựu. Nếu không Phật sự trở thành ma sự. 


Đức Phật dạy rất rõ, bản nøã càng lớn thì nỗi khổ niềm đau 
càng øia tăng. Ví dụ, ai không chiều theo ý thì mình giận dỗi, 
chối từ; hoặc nơi nào ngon nøọt, chiều theo ý, có nhu cầu thì 
mình lại đến. Như vậy, việc mình đến với chùa, cơ sở từ thiện 
chỉ để kích thích bản ngã, chứ không phải vì lòng nhiệt huyết, 
từ bi, vô ngã và vị tha. 

Chính vì sự ham muốn kích thích bản nøã, đôi lúc mình đẩy 
quý thầy vào con đường của phương tiện “Dĩ huyễn độ chân”. 
Để chiều theo Phật tử, quý thầy phải phương tiện, nhưng càng 
phương tiện thì lại càng mất, mất ở đây là mất chất liệu giác 
ngộ và giải thoát. 

Về sau mình nhớ lại: Trời ơi! Ở chỗ này tu hành thuận tiện, 
sao mình có những ước mơ sai lầm. Ước mơ của mình không 
chính đáng, vậy mà các thầy cũng chiều theo. Trên thực tế, 
mình đã đẩy quý thầy vào sự lựa chọn phương tiện đó. Cho 
nên, việc quan trọng là chúng ta phải nắm được phương pháp 
làm Phật, phải nhận thức sáng suốt khi mình dấn thân làm lợi 
ích cho cuộc đời, lúc đó việc làm của chúng ta sẽ đạt kết quả, 
mới có giá trị đóng góp về chất liệu từ bi, vô ngã và vị tha. 

Trong kinh, đức Phật mô tả bản chất cảm xúc giống như 
con bò bị thuộc da. Bị bỏng, con người cảm thấy nhức nhối và 
khó chịu, bởi vì bỏng liên hệ đến da, đến các tế bào, mạch máu, 


244 § CHUYỀN HÓA CẮM XÚC 


đân cốt. Bỏng càng nặng, nỗi khổ niềm đau trong ta gia tăng 
lên gấp bội. Nếu sử dụng thuốc tê, loại thuốc này có thể khống 
chế nỗi đau thời gian nhất định. Nhưng, ngược lại, tác dụng 
phụ của thuốc có thể làm trí nhớ suy giảm, não trạng bị bấn 
loạn, tim, øan, thận, v.v... hoạt dụng của cơ thể cũng bị ảnh 
hưởng. Chỉ nên sử dụng thuốc ở mức độ cho phép, và đừng lệ 
thuộc vào trị liệu y học, thay vì phải tự giữ gìn sức khoẻ để khỏi 
nhờ đến bác sĩ. 

Ví dụ người bị mất ngủ, uống thuốc ngủ vào liền ngủ ngon 
thì sanh tâm vui mừng rồi cho rằng loại thuốc đó là Phật, Bồ 
tát, vị cứu tinh của mình, cho nên mỗi ngày đều uống vào một 
viên. Sự ngủ nøon lệ thuộc vào tính điều kiện của thuốc. Người 
sử dụng thuốc ngủ về lâu sẽ không ngủ được nếu thiếu thuốc. 
Cứ tập hít thở, điều hoà, nhẹ nhàng, buông xả, thảnh thơi, 
đừng buồn giận về quá khứ, đừng mơ tưởng về tương lai, thì 
chúng ta sẽ có đời sống rất an lành trong hiện tại. 

Để có được hạnh phúc và ngủ nøon thì sự thành bại, hơn 
thua, lo toan phải trái của cuộc đời phải gạt bỏ. Giấc ngủ an 
lành nhờ thiền quán, nhiều người giàu thèm một giấc ngủ 
ngon vẫn không có được. 


Nuôi dưỡng cảm xúc dễ chịu cũng giống như tình trạng 
uống thuốc ngủ, dần dà sẽ tự đẩy mình vào đường bế tắc. Bản 
chất của dòng cảm xúc khổ đau, nó như con bò bị lột da, nỗi 
đau nhức rất lớn, lớn đến độ nó chùi đầu xuống mặt nước hay 
chạy hung hăng trên đất liền, toàn thân bị cơn đau giằng xé. 
Dòng cảm xúc khổ đau của con người cũng không ngoại lệ. 


Dĩ nhiên chúng ta sống không thể thiếu được cảm xúc. 
Nhưng làm thế nào để vượt lên trên nỗi khổ niềm đau của cảm 
xúc? Đức Phật dạy chỉ có ba tình huống làm dòng cảm xúc tạm 
thời vắng mặt, nhưng trên thực tế, nó vẫn tồn tại. 


BẢN CHẤT CẢM Xúc § 25 


Khi bị hôn mê, lúc bấy giờ dòng cảm xúc của chúng ta mới 
tạm thời vắng mặt vì lúc đó ý thức của thần kinh trung khu 
không hoạt động, nên cảm giác hạnh phúc, khổ đau hay trung 
tính mặc nhiên vô hiệu hoá. Tình huống thứ hai là bị bất tỉnh, 
một hình thức của hôn mê, nên cũng tương tự như thứ nhất. 
Trong tình huống thứ ba, đức Phật nói, khi chứng được đạo quả 
A-la-hán, thì dòng cảm xúc không còn chi phối chúng ta nữa. 
Lúc đó, con người sống một cách thong dong tự tại, và hiểu 
được đặc tính duyên khởi của vạn pháp, cuộc đời. 


CÁNH CHIM VÔ HÌNH 


Sau khi chứng A-la-hán, việc làm của các vị ấy không để 
lại dấu vết nào. Công hạnh đó, đức Phật thường ví, giống như 
chim bay trên bầu trời, nhưng không có dụng ý để các nhà thơ, 
hoạ sĩ phác họa bức tranh về nó. Nếu như bên dưới có một con 
sônø, thì hình ảnh chim được hiện lên mặt nước. Khi chim 
bay thì bóng dáng sẽ không còn lưu lại trong làn nước. Lúc đó 
nếu chim muốn øïiữ lại hình ảnh cũng không được, vì sự tương 
phản hình ảnh trên mặt nước không còn nữa. 


Nếu chịu khó quan sát dòng cảm xúc, con người có khả 
năng tách rời dòng cảm xúc khổ đau ra khỏi cơ thể vật lý. Đây 
là nghệ thuật khơi dậy dòng cảm xúc hạnh phúc, làm cho nó 
có mặt lâu với ta trong cuộc đời. 


Một tình huống khác, khi hành giả đang nằm trong tiến 
trình đạt được trạng thái của A-la-hán, hướng về Tam minh và 
Tứ trí hoặc rơi vào trạng thái diệt thọ tưởng định, thì hành giả 
sẽ đạt được trạng thái an tịnh vô biên. 


Diệt thọ tưởng định là loại thiền định nơi đó các hoạt dụng 
của cảm xúc và ý niệm hoá không còn, vì thế, người đạt được 
loại định này thì tất cả dòng chảy của khổ đau, hạnh phúc và 
trung tính đã không có mặt nữa; thậm chí, các ý niệm, tư duy 


26 § CHUYỀN HÓA CẢM XÚC 


tổng hợp, quy nạp, loại suy, tất cả các nguyên lý tư duy của con 
người cũng hoàn toàn không có mặt. Sở dĩ như thế vì cảm xúc 
là nền tẳng tạo ra ý niệm hóa và các loại tưởng khác nhau. 


Khi vắng bóng dòng cảm xúc và tưởng, đức Phật nói, các hành 
giả của Bà-la-môn giáo thường cho rằng đây là đích điểm giải tho- 
át, và họ an trụ trong trạng thái đó. Dĩ nhiên, trạng thái của diệt 
thọ tưởng định rất an lành, hơn tất cả các hoạt chất ma tuý có 
thể làm đê mê và kích thích tất cả các giác quan của con người. 
Nhưng, sự an lành này không giúp ích cho công việc Phật sự. 


Ví dụ, Tổ Bồ-đề Đạt-ma đã từng ngồi quay mặt vào tường 
suốt chín năm, bởi vì cơ duyên hoá độ ở Trung Hoa chưa đến. 
Nhưng cũng rất may, tổ đã xuất thiền. Nếu như ngài vẫn giữ 
nguyên trong trạng thái diệt thọ tưởng định, thì có lẽ đất nước 
Trung Hoa đâu biết phương pháp của thiền công án và thoại 
đầu. Cho nên, trạng thái diệt thọ tưởng định có thể giúp chúng 
ta khống chế và phóng thích nỗi khổ niềm đau. Muốn ích lợi 
cho tha nhân, chúng ta phải làm Phật sự, giảng kinh thuyết 
pháp, dấn thân phục vụ, hành trì sáu toàn thiện và tu tập vạn 
hạnh trong cuộc đời. 


Diệt thọ tưởng định, khi đạt được, có thể là bệ phóng, sức đẩy 
rất hữu hiệu cho chúng ta trên tiến trình chứng ngộ và giải thoát. 
Sử dụng nó như một phương tiện để vượt qua khổ đau thì tốt. Bám 
víu như thành quả giác ngộ thì đó là sự mất mát. Là hành giả Phật 
điáo, chúng ta không nên duy trì mãi trạng thái diệt thọ tưởng 
định, nếu chúng ta muốn dấn thân phục vụ cho đời. 


Tronø nhà Phật có đề cập đến khái niệm về Tha tâm thông, 
tức tính năng mà chúng ta có thể biết và thông suốt về tâm 
thức và cảm xúc của người khác. Để biết người đó có còn ba 
độc tham, sân, si chi phối hoặc đạt được trạng thái thong dong, 
tĩnh tại hay không, chỉ cần tu chứng được một phần Tha tâm 
thông ta sẽ biết được. 


BẢN CHẤT CẢM XÚC § 27 


Nếu là người tại gia, chỉ cần có được phần nhỏ về Tha tâm 
thông, chúng ta dễ dàng trở thành người giàu có nếu chịu làm 
nghề thầy bói. Chỉ cần nhìn mặt đoán tướng chừng nửa phút, 
chúng ta nói vanh vách về thân phận người kia, mất hồn liền. 
Từ đó, họ sẽ quy phục, mình ra giá một quẻ vài trăm đô, hoặc 
thậm chí nhiều hơn nữa họ cũng sẵn sàng. 


Vào năm 1994, có ông thầy tướng số rất nổi tiếng, chúng tôi đến 
xem hư thực ra sao. Tuy bản thân không tin nhưng cứ thử xem. 
Quả thực, những gì mình chứng kiến y hệt lời người ta đã đồn. 

Lần đầu tiên gặp chúng tôi, ông chỉ nhìn khoảng chừng 
30 giây, mà phán xổ ra liên tục nửa tiếng đồng hồ. Ông ta 
nói: hoàn cảnh của thầy như thế này, như thế kia, thuận lợi 
và khó khăn v.v... nhưng chắc chắn cuối năm 1994, thầy sẽ 
đi nước nøoài. 

Nghe ông ta nói như vậy, tôi nghĩ chắc ông này bị lạc quẻ 
rồi. Ông mới nói chút xíu, mình gật đầu lia lịa, cho nên ổng 
phóng lao dữ quá nên dẫn đến lạc đường. 

Chúng tôi mới hỏi: Đã từng vượt biên trên hai mươi lần, lần 
nào cũng bị người ta lừa, không bị ở tù là may lắm rồi. Chính 
sách hồi hương đã có từ 1988, như vậy có cơ hội nào để mà đi. 
Thân nhân, bà con quyến thuộc không có người nào ở nước 
ngoài, nói tiếu tiếu thuộc chủ nghĩa yêu nước, đều ở tại Việt 
Nam thì đi bằng cách nào? 

Ông ta nói: Tôi không cần giải thích là thầy đi bằng cách 
nào, mà tôi đoán chắc rằng cuối năm 1994 thầy sẽ đi, thầy 
không tin thì cứ ghi vào số, mai này đi rồi thì gọi điện về cho 
tôi. Quả thật vào cuối năm 1994 chúng tôi đi du học Ấn Độ. 

Những người đạt được chức năng Tha tâm thông như vậy 
thì họ rất giàu, nhưng họ khó có thể tồn tại lâu được. Ai coi 
một quẻ đều phải tốn đến hơn ba trăm ngàn, tức tương đương 


28 § CHUYỀN HÓA CẢM XÚC 


hai chục đô la Hoa Rỳ. Thời điểm năm 1994 ba trăm ngàn rất 
lớn, có thể mua được hai ba chỉ vàng. Tuy tốn, người ta vẫn sắp 
hàng chờ từ bốn giờ khuya, thậm chí ngồi đầy cả sân. Nhưng 
rất tiếc, ông thầy này không sống thọ, khoảng độ hai ba năm 
sau, tức năm 1997, chúng tôi gọi điện về thì nghe nói ông đã 
qua đời, ông còn trẻ, chỉ khoảng hơn 40 tuổi. 


Trạng thái Tha tâm thông, nếu biết cách vận dụng có 
phương pháp, sẽ hỗ trợ và làm lợi lạc cho cộng đồng. Chẳng 
hạn sống bằng nghề thầy bói hay những người tư vấn và 
tham vấn về tâm lý gia đình, giới tính, tình nhân, khủng 
hoảng hoặc tâm lý phức cảm rối rắm v.v... trước nhất, phải 
huấn luyện cho mình khả năng chịu đựng lắng nghe. Với sự 
cảm thông, tất cả sự hiểu biết cần thiết để người kia có thể 
bộc bạch nỗi khổ niềm đau của họ. 


Có được như vậy, họ mới tin rằng người này chính là cái bệ 
đỡ cho họ thăng hoa cảm xúc. Có nhiều loại mặc cảm, mình 
nói với người khác thì ngại, nói với người dưng thì lại càng ngại 
hơn. Đi qua nhà người ta hai ba lần mà họ không đón tiếp thì 
mình bị phiền, tốt nhất mình cứ gặp người tham vấn về tâm 
lý để phóng thích. 

Khi bộc lộ được phần nào về nỗi khổ niềm đau với người 
khác, bỗng dưng chúng ta đẩy được cảm xúc ra bên ngoài, dĩ 
nhiên không thể trọn vẹn. Chẳng hạn, đôi lúc có những trạng 
thái khoái cảm giống như gãi ngứa mụt ghẻ, chúng ta cứ khèo 
khèo, øãi gãi thì cảm thấy ngứa vô cùng; cho nên, đôi lúc, nó 
lở luôn xung quanh không chừng. 

Trong kinh, đức Phật có dạy nghệ thuật trị bệnh ghẻ lở mà 
không cần phải gãi, bằng cách hơ mụt ghẻ vào lửa ở nhiệt độ 
thích hợp, đừng quá nóng cũng đừng quá nguội, nhờ hơi nóng 
vết nhức sẽ giảm mà không cần phải gãi. Bằng cách hơ đó, 
chúng ta sẽ không bị nhiễm trùng, chứng bệnh hay mụt ghẻ 


BẢN CHẤT CẢM Xúc § 29 


sẽ được lành sớm hơn thời gian dự định. 


Theo đức Phật, chúng ta không nên øãi ngứa cảm xúc, vì đãi 
ngứa nó sẽ mang lại nhiều rắc rối cho mình và người. Ở đời có 
biết bao những nỗi bế tắc và khổ đau, từ sự bế tắc của bản thân, 
rồi đến gia đình, thân hữu v.v... nếu chúng ta mangø những bế 
tắc đó kể cho bạn đạo hay bà con, thì không khác gì chúng ta 
mang lại sự rắc rối cho họ, lắm lúc người kia cũng trở nên đau 
khổ như ta. 


Lầm như vậy không khác gì mình đang mang sầu muộn vào 
nhà người, nếu người kia không có nội công hay sức chịu đựng 
lớn, chắc chắn nghe rồi về nhà sẽ sầu não ê chề. 

LÀM MỚI CẢM XÚC 

Đức Phật nói bản chất khổ đau lệ thuộc hoàn toàn vào cảm 
xúc, dù cảm xúc hạnh phúc của các giác quan. Dĩ nhiên, khi 
mới nghe qua điều này, chúng ta khó có thể chấp nhận được. 


Một đứa bé đang ghiền trò chơi điện tử, dĩ nhiên hạnh phúc 
lớn nhất của nó lúc này là được chơi. Nếu như trò chơi điện tử 
có thêm giải thưởng hấp dẫn, thì nó càng đam mê. Gần đây, 
Triều Tiên và một số quốc gia đã sáng chế trò chơi điện tử trên 
Internet, làm cho ảo giác hạnh phúc cúa trẻ con bị kích thích 
tột đính. Hạnh phúc này chỉ có giá trị tạm thời, giá trị ảo, nó 
cảm nhận được qua sự lớn lên của lòng tham, niềm ao ước và 
ảo giác não bộ muốn mà không đạt được. 


Hiện nay, rất nhiều trẻ em đam mê trò chơi điện tử, chúng 
có thể chơi từ tháng này sang tháng khác mà không biết chán, 
thậm chí bỏ luôn việc học. Chưa nói đến việc cha mẹ chiều, 
mua những trò chơi điện tử đắt tiền với hy vọng con mình sẽ 
được các giải thưởng lớn. Giá trị phần thưởng càng cao, tiền bỏ 
ra mua càng nhiều, thì người chơi trò đen trắng càng rơi vào 
tình trạng nguy hại. 


30 § CHUYỀN HÓA CẢM XÚC 


Tất cả các phần thưởng của nền kinh tế, dù kinh tế thị 
trường hay kinh tế quốc doanh, đều được đặt trên nền tẳng 
của lòng tham. Mua một tặng một, mua ba tặng một, mua 
sỉ được rẻ tiền, tất cả đều được người ta tính toán kỹ lưỡng. 
Khi nghe quảng cáo, phần lớn người tiêu dùng rất mừng, vì 
nghĩ rằng, được giảm giá hay nhận phần cúng dường không 
đốt nhang của người khác. Nhận về đầy nhà, cuối cùng tất cả 
những thứ đó mình không biết sử dụng vào đâu, đành phải tìm 
cách quẳng đi trong những dịp dọn dẹp nhà cửa. 


Thỉnh thoảng chúng ta nên làm mới lại cảm xúc, cũng điống 
như chúng ta format ổ cứng của máy vi tính vậy. Sử dụng 
khoảng thời gian vài năm, các phần mềm của máy xuất hiện 
quá nhiều rác và lỗi, chúng ta nên format để đưa chương trình 
khác vào. Hay lên Internet, nếu không có phần mềm chống 
virus, nó sẽ xâm nhập máy làm hư luôn cả phần cứng. Trong 
tình huống đó, việc format ổ cứng là cần thiết. Cũng vậy, khi 
con người bị quá nhiều phần mềm và rác của cảm xúc tạo ra 
nỗi khổ đau, con người cần nghĩ đến nhu cầu format lại cảm 
xúc. Làm mới cảm xúc là cách xoá sổ nỗi đau trong quá khứ. 


Khi bộ nhớ của chúng ta được dọn sạch, có thể nói lúc này 
chúng được mới hoàn toàn, thì mình có quyền chọn lựa sự 
kiện để nhớ. Ở đời, chúng ta khó có thể tránh khỏi sự buồn 
vui, bực dọc, những nỗi khổ niềm đau mà người khác mang lại 
cho mình bằng cách vô tình hay cố ý. Chúng ta cần phải làm 
mới cảm xúc khổ đau bằng cách nạp vào chúng những dữ liệu 
tích cực để có giá trị cho việc sử dụng, mang lại an vưi và hạnh 
phúc cho con người. Làm mới đời sống bằng cách format 
cảm xúc là nghệ thuật hay, có khả năng øiúp cho con người 
được chuyển hoá. 

Người châu Á chịu ảnh hưởng quá nhiều từ nền văn hoá 
“tiết kiệm” nên không muốn format cảm xúc của mình, vì 


BẢN CHẤT CẢM Xúc § 3Ì 


tiếc. Người ta thường biện hộ cho việc giữ các dữ liệu không 
cần thiết bằng cách trích dẫn ngạn ngữ “Nuôi quân bảy năm 
nhưng chỉ sử dụng một ngày”. Cũng vậy, việc cất chứa đồ dư 
mấy chục năm để xài có một ngày vào một dịp nào đó thôi thì 
rất phí. Thay vì, chúng ta sử dụng khoảng không gian chứa đồ 
dư đó làm phòng cho thuê, thì giá trị lợi ích sẽ được nhiều hơn. 
Đó là nói đến sự tích chứa những món đồ thích hợp, chứ còn 
thứ khác, cái không đáng chứa mà lại cất giữ lâu ngày thì rất 
nguy hiểm, có thể dẫn đến tình trạng phá hoại, hoặc làm ảnh 
hưởng đến sức khoẻ cho bản thân và con em trong nhà. 


Chúng ta hãy mạnh dạn buông bỏ những cảm xúc không 
cần thiết, mặc dù biết cảm xúc khổ vui nằm ở bản chất của 
cảm thọ. Cảm thọ thuộc về tâm, nhưng tâm thì luôn vận hành 
trôi chảy chứ không cố định. Do đó, mọi cảm xúc thuộc về văn 
hoá, phong tục tập quán, từ cách thức giao tế sinh hoạt v.v... 
Chúng ta đã cấy vào bộ não thì giờ đây có thể nhổ lên được. 
Việc nhổ lên cũng giống như tiêm chủng, hoặc øỡ bỏ những 
nguyên liệu như là gan giả, thận giả hoặc những chất liệu hỗ 
trợ cho sức khoẻ; khi không có nhu cầu, chúng ta có thể lấy 
chúng ra khỏi cơ thể bất cứ lúc nào. 

Cần phải hiểu rõ đâu là hiện tượng và đâu là bản chất của 
cảm xúc. Hiểu được hiện tượng và bản chất cảm xúc, chúng ta 
mới có cách loại bỏ những cảm xúc tiêu cực. 


Trong kinh Đại B¿ẩ¿ Tích, đức Phật kể về sự bất an của một 
người khi nhìn thấy đàn chó kế bên nhà sủa. Anh ta rất khó 
chịu mỗi khi đàn chó sủa. Một hôm anh ta nhử đàn chó bằng 
cách thả cục mồi. Khi cục mồi được quăng ra, đàn chó kéo 
nhau chạy theo cục xương. Những con chó khác cũng chạy lại. 
Chúng tấn công lẫn nhau. Bên nào yếu thì phải bỏ đi. Thấy đàn 
chó ẩu đả nhau, anh ta bèn cầm đá ném vào, cuối cùng các con 
chó này đau quá nên kêu lên chí choé, nhìn tới, nhìn lui và tính 


32 § CHUYỀN HÓA CẢM XÚC 


cắn lẫn nhau, nó tưởng những con xung quanh xúm cắn nó. 
Nhìn kỹ lại thì không phải, phát hiện ra tác nhân làm chúng 
đau là một cục đá. Nó chạy tới gặm cục đá và sủa dữ dội, thấy 
cục đá bất động nên bến lẽn bỏ đi. 


Chó là loài vật rất trung thành nhưng lại có sự chấp mắc. 
Đây là đặc tính của loài gia súc gần gũi nhất với con người. Ỏ 
làng A, ví dụ chỉ có tám con chó, nếu có con thứ chín ở nơi 
khác lọt vào, thì đàn chó này sẽ hợp tác tấn công con thứ chín 
kia. Nếu sức khoẻ nó mạnh hơn tám con kia, chiến thắng được 
thì nó trở thành chủ mới của vùng đất này. Nếu nó thất bại, 
tám con kia được hưởng chủ quyền và tác quyền của những gì 
trong khu đất đó. 


Đức Phật nói, chúng ta đang chạy theo dòng cảm xúc giống 
như là con chó lao theo cục xương. Dĩ nhiên đức Phật không hề 
súc vật hóa con người, mà Ngài ám chỉ sức mạnh của khuynh 
hướng tâm lý dẫn đạo và chi phối con người mà thôi. Trong đời 
sống thường ngày, chúng ta không nhìn thấy được bản chất và 
chủ nhân của sự vật, cho nên lầm tưởng cục đá là chủ nhân 
mang lại nỗi khổ niềm đau. 


Trên thực tế, tác nhân chính là người ném ra cục đá, làm 
cho mình u đầu sứt trán. Vì vậy, việc cắn vào cục đá như thói 
quen thông thường của cuộc đời là không nên, mà chúng ta 
phải tìm cho ra người ném cục đá. 


Như trường hợp, đổ hết tất cả những khổ đau của cuộc đời 
vào trong sự thi rớt đó. Chúng ta nguyền rủa, mặc cảm, điằng 
xé, rây rứt về nó; hoặc vì sĩ diện, chúng ta lại nghĩ: tại sao tôi 
thông minh, học giỏi thế này mà lại thi rớt, thua với những đứa 
học kém hơn mình. Rồi rơi vào bế tắc và bỏ nhà đi hay tự vận. 


Phần lớn phụ huynh không hiểu con em mình. Thấy nhà 
hàng xóm có con học giỏi, chúng ta lại phân bì và monø mỗi 


BẢN CHẤT CẢM XÚC § 33 


rằng con mình cũng phải học giỏi như vậy. 


Để làm được điều đó, cha mẹ đẩy con vào đường bế tắc khi 
mà chúng không đạt được thành quả như cha mẹ mong đợi. 
Về nhà, chúng ta nguyền rủa con: sao con nøu quá, không có 
thông minh tí nào. Như vậy, chúng ta chỉ nện thêm cho chúng 
những dòng cảm xúc bế tắc và khổ đau, do đó chúng bế tắc lại 
càng bị bế tắc nhiều hơn. 


Đức Phật khuyên đừng bắt chước theo cách thức phản ứng 
của con chó, chạy theo cục xương. Phải nhận dạng được gốc rễ 
của khổ đau. Đức Phật đưa ra phản ứng đối lập, với hình ảnh 
con sư tử. Nếu dùng cục đá ném vào sư tử, phản ứng của nó 
hoàn toàn đối lập với đàn chó. Sư tử không bao øiờ nháy mắt, 
hoảng sợ. Nó bình tĩnh, nhìn một cách trừng trừng để nhận 
dạng đối phương. Nếu đối phương không lắc lư thì nó biết cục 
đá không phải là tác nhân, do đó nó chạy đi tìm người ném đá. 
Khi định hướng được điểm xuất phát của cục đá, nó chạy lại và 
thấy được người đã ném. 


Tương tự, khi chúng ta không may bị trúng tên, có thể là mũi 
tên độc của cảm xúc đi vào lòng mình, thì phải lập tức tìm cách 
tháo gỡ. Ví dụ sự ra đi vĩnh viễn của người thân, thất bại con cái, 
hay đổ nát do thiên tai; hoặc bị người chơi trác, người bạc tình, bạn 
đời rưồng bỏ, hoặc thậm chí những đứa con phá sản, người thân 
cứ rút rỉa tài sản của mình. Lúc này mũi tên cảm xúc khổ đau có 
thể làm mình khó chịu rất nhiều. Nhưng, nếu đổ dồn cái khó chịu 
đó lên những người kia, thì rõ ràng lòng hận thù cũng như khoảng 
cách giữa ta và người bắt đầu xuất hiện. 

Nuông chiều cảm xúc quá mức sẽ tạo sự yếu đuối. Lòng sân 
hận cao thì có thể dẫn đến những phản ứng đối lập. Cả hai tình 
huống này đều không phải giải pháp khôn ngoan. 

Đức Phật dạy, chúng ta phải nhận diện chủ nhân của hành 


34 § CHUYỂN HÓA CẮM XÚC 


động ném đá, phải tường tận nguyên nhân mang lại khổ đau 
cho mình. Khi xác định rõ ràng, không nên thắc mắc lý do tại 
sao người kia đã làm chuyện đó với mình, người đó cố tình hại 
mình như thế này thế nọ. Lúc ấy, chỉ cần quan sát dòng cảm 
xúc, để thấy rõ rằng đó là dòng cảm xúc của tham, sân, si nên 
người khôn ngoan phải tháo øỡ nó ra. Muốn tháo øỡ, đức Phật 
dạy, chúng ta phải nhận diện cảm xúc, biết cảm xúc đó đang 
diễn ra ở mức độ nào, nhiều hay ít, lạnh hay nóng v.v... Được 
như vậy chúng ta mới có khả năng vượt thoát khỏi nó. 


Khi nhận diện được rồi, chúng ta phải phóng thích nó với 
giải pháp an toàn chứ đừng tạt đổ một cách vô tội vạ vào người 
khác. Chúng ta không thể “Giận cá chém thớt, vì làm như thế 
sẽ biến người thân trở thành nạn nhân của cách ứng xử thiếu 
khôn ngoan. Hành động không cẩn trọng có thể làm cho bế tắc 
càng trở nên bế tắc thêm. Sự gia tăng của bế tắc là nguồn gốc 
mang lại nỗi khổ niềm đau ở mỗi người, mỗi gia đình và có thể 
tác hại đến xã hội. 

Khi nhận diện được bản chất của cảm xúc, nỗi khổ niềm 
đau không phải là bản chất của cuộc sống mà chỉ là hiện tượng, 
xuất hiện trong tình huống con người thiếu sự kiểm soát tâm. 
Khổ đau là hiện tượng và biểu hiện của cảm xúc, chứ không 
phải bản thân hay bản chất của cảm xúc. Nguồn gốc của khổ 
đau, theo đức Phật dạy, bắt nguồn từ ba tâm lý âm tính rất 
nguy hiểm, đó là tham, sân, si. 


Tham ở đây có thể là khuynh hướng của sự hưởng thụ tính dục, 
cái làm cho con người trở nên tham lam, bỏn xẻn, keo kiệt, chai 
sạn, băng giá trước những nhu cầu cần thiết của người khác. 

Sân bắt nguồn từ lòng tham không được thỏa mãn, được 
biểu đạt thông qua cử chỉ lời nói không tốt đẹp với người khác, 
hoặc nó tồn tại dưới dạng thức hiềm hận, mặc cảm, khó chịu, 
bất cần. 


BẢN CHẤT CẢM XÚC § 35 


Si, được nhen nhúm từ lòng tham và sân, thể hiện dưới dạng 
tiềm thức, làm cho mình phải lao theo những quán tính của thói 
quen, cái mà lẽ ra mình không nên vướng vào. 

Mỗi người cần nhận thức sáng suốt về bản chất của tam độc 
để chuyển hoá chúng. Không nên quá đặt nặng vào vấn đề tha 
lực và thần linh, mà chỉ đặt nặng vào sự tu tập của bản thân, 
vào những øì đức Phật đã dạy trong kinh. Làm được vậy, con 
người hướng thượng, tích cực và lạc quan. Nhờ đó, chúng ta có 
thể sống một cách rất an vui, thư thả, thảnh thơi, vững chãi 
trong đời. 


Phần II 
HẠ NHIỆT CẢM XÚC 


Tu uiện Viên Chiếu, Sacramero, Hoa R, 25-6-06 
Phiên tả: Huỳnh Ngọc Hạnh 
Hiệu chỉnh: Nguuễn Bá Cẩm 





HẠ NHIỆT CẢM XÚC § 39 


NHIỆT LƯỢNG CẢM XÚC 


Trong nhà Phật có một học thuyết căn bản gọi là nhân 
duyên. Theo học thuyết này, mọi sự vật hiện tượng trên thế 
đian đều có nhân và duyên để tạo thành kết quả nào đó. Dòng 
cảm xúc của con người cũng như vậy. 


Thông thường những người thương, yêu, mến nhau, sau 
nhiều năm xa cách gặp lại, họ có nhiều cách để biểu lộ tình 
cảm. Có người khi øặp không nói nên lời mà chỉ yên lặng nhìn 
rồi ôm chầm lấy nhau, như thế họ đã trực tiếp truyền dòng cảm 
xúc thân thiện, yêu thương. Có người øào thét lên với những lời 
mừng rỡ, theo sau là giọt nước mắt hạnh phúc. Lúc ấy, dòng 
cảm xúc đã chiếm hữu tâm hồn, chi phối mọi hoạt động của cơ 
thể. Cho nên người ta có thể không còn biết chuyện gì đã xảy 
ra xung quanh mình. 


Khi dòng cảm xúc dâng trào đến cao độ, thì ngôn ngữ không 
còn khả năng để lột tả hết được. Đó là giới hạn của ngôn ngữ. 
Nếu lúc đó chúng ta biểu tỏ tình cảm bằng lời thì không sao 
diễn đạt những gì muốn nói. Cho nên hành động đó đối với 
một số người là để trực tiếp truyền thông cho nhau những 
dòng xúc cảm đặc biệt øiữa họ. 


Đức Phật đã giảng dạy cách thức chuyển hóa dòng cảm xúc 
trong các bài kinh, từ kinh tạng Pali cho đến kinh tạng Đại 
thừa. Có thể nói, cảm xúc con người như dòng thủy triều lên 
xuống. Nó lệ thuộc rất nhiều vào các yếu tố trực tiếp hay gián 
tiếp có mặt lúc đó, cũng như thuỷ triều lệ thuộc vào chu kỳ của 
mặt trời và mặt trăng. Khi thủy triều xuống, những vật lênh 
đênh sẽ bị cuốn trôi ra biển. Chúng có thể vướng vào trong 
những đoạn sông quanh co, khúc khuỷu. Do vậy, những vật 
này không thể nào ra được tới biển khơi. Đến khi dòng chảy 
thủy triều dâng lên nó lại bềnh bồng trôi dạt ngược vào sông. 


40 § CHUYỀN HÓA CẮM XÚC 


Dòng cảm xúc nếu không được kiểm soát cũng sẽ cuốn trôi đương 
sự vào dòng thuỷ triều bất thường của nó. Khi vưi thì vưi tột độ, lúc 
bưồn lại bưồn cực đỉnh. Như thế, con người sẽ trở thành những vật trôi 
theo dòng xúc cảm khổ đau hoặc hạnh phúc của chính nó. 

Dòng đời trôi chảy triền miên không bao giờ ngừng nghỉ. Cho 
đến khi ngoảnh lại nhìn mình thì những nếp nhăn đã hằn trên 
trán, tóc lấm tấm muối tiêu, sức khỏe giờ đây không còn khoẻ như 
xưa. Thế mà, những dòng cảm xúc mang theo nỗi khổ, niềm đau 
vẫn canh cánh bên lòng. 


Những ai rơi vào chứng nhạy cảm thì sự dâng trào cảm xúc, 
khống chế đời sống của họ còn lớn hơn nhiều. Cho nên, nỗi buồn 
cứ dai dẳng, dày vò trong tâm không thể nào vơi đi được. Nỗi buồn 
cứ đeo bám theo ta hết ngày này sang tháng nọ mà không biết 
cách gì xua tan đi được. Đôi lúc, nỗ lực tống khứ cảm xúc tiêu cực 
thiếu phương pháp thì chẳng những nỗi buồn không dứt mà lại có 
khuynh hướng gøïa tăng. 


Trong kinh, ngoài ảnh dụ sánh ví dòng cảm xúc như dòng 
thủy triều, đức Phật thỉnh thoảng so sánh dòng cảm xúc như 
nhiệt lượng biến thiên từ độ âm rồi tăng đần cho đến 100°C và 
cao hơn. Nhiệt độ hạnh phúc hay khổ đau của con người lên 
xuống thất thường tùy theo môi trường, thời tiết, khí hậu, vòng 
xoay của cảm xúc và tâm. Hầu như nó thay đổi từng phút. 


Nếu so sánh với bảng nhiệt lượng biến thiên, thì dòng cảm 
xúc của con người còn trào dâng dữ dội hơn nhiều. Có lúc nhiệt 
độ cảm xúc lên tới 509 - 70%C. Đó là khi chúng ta giận dỗi, bực 
tức, sân hận, cau có, muốn trút hết những cảm xúc khó chịu 
lên những người mà ta không ưa thích hoặc mặc cảm, thành 
kiến hay đã từng va chạm, xunø đột trước đây. Đôi khi, chúng 
ta lại vấp phải rất nhiều khổ đau, đổ vỡ, suy sụp, va chạm trong 
cuộc đời. Nào là lên voi xuống ngựa, nào là phải xây dựng cơ 
nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thua thiệt rất nhiều. 


HẠ NHIỆT CẢM XÚC § 4l 


Có lúc dòng cảm xúc lạnh như đóng băng, làm cho con 
người rơi vào sự trầm cảm, phiền muộn bên tronø, không 
muốn giao thiệp với ai. Con người có khuynh hướng ôm và ghì 
chặt cảm xúc vào lòng để rồi bị nó chi phối, khống chế mãnh 
liệt, làm cho nỗi khổ, niềm đau ngày càng øia tăng mạnh mẽ. 

Sánh ví dòng cảm xúc của con người với bảng nhiệt lượng, để 
thấy rằng, đôi lúc do sai lầm, lãnh cảm, con người đã làm cho các 
cảm xúc trở nên nguội lạnh với những việc lành, không còn bầu 
nhiệt huyết đối với việc đáng làm. Nếu không biết chăm sóc dòng 
cảm xúc vô thường, chúng ta có thể bị rơi vào tình huống như vậy. 

Đức Phật dạy: “Trạng thái an lạc và thẳnh thơi sẽ luôn vẫy chào 
chúng ta”. Bản chất của cảm xúc sẽ xuất hiện khi chúng ta hiểu 
rõ và nhận chân được dòng cảm xúc đang vận hành trong cơ thể. 
Chúng ta cố gắng øiữ bảng nhiệt lượng cảm xúc trong tình thế 
thích hợp cho từng môi trường, hoàn cảnh khác nhau. 


Hiện nay với công nghệ phát triển, máy móc hiện đại ra đời, 
nhiều gia đình trang bị máy điều hòa nhiệt độ. Khi thời tiết oi 
bức, ta chỉ cần khởi động máy điều hòa để có được không khí 
mát mẻ, dễ chịu. Ngược lại, khi bầu trời trở nên giá lạnh thì ta 
bật máy điều hòa, để tạo ra sự ấm áp, do đó, con người dễ dàng 
thích ứng với những biến thiên của thời tiết thất thường. 

Tương tự, người Phật tử dưới sự hướng dẫn tâm linh 
của đức Phật, có thể điều khiển dòng cảm xúc của mình 
bằng những nhận thức và ứng xử sáng suốt. Hành giả nhờ 
phương pháp chuyển hoá sẽ biết được tình huống cảm xúc 
nào mang lại khổ đau và làm cho tâm của con người bị băng 
điá, không còn màng đến bất cứ điều gì. 

Nếu chúng ta trở nên tiêu cực, có khuynh hướng sống 
đối chọi với chính mình, thì nỗi cô đơn sẽ dày vò, giằng xé 
làm cho dòng cảm xúc lạnh giá, co cứng và càng giằn vặt 


42 § CHUYỀN HÓA CẮM XÚC 


thêm nhiều càng đóng băng hơn nữa. Sự đóng băng cảm 
xúc øây nên tình trạng tắc nghẽn mọi truyền thông giữa ta với 
người, và dĩ nhiên, dẫn đến sự tắc nghẽn đời sống tâm linh. 


Tắc nghẽn cảm xúc chính là những thứ rác rưởi vung vãi 
trong sự sống con người. Dĩ nhiên, trong sự sống có những 
nøõ ngách quanh co. Khi vùng cảm xúc nào đó bị nghẽn mạch 
thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ mọi hoạt động cảm xúc liên 
quan, làm cho ta không đạt được tình cảm cao đẹp mà chúng 
ta đang mơ tưởng. Hoạt động diễn ra hòan toàn trái ngược làm 
cho những dự kiến, chương trình, kế hoạch bị sụp đổ bởi duyên 
và điều kiện không hội đủ. 

Nếu không chuyển hoá sự tắc nghẽn cảm xúc, bế tắc sẽ có 
khả năng bị nhân rộng và lây lan, tạo ra ảnh hưởng tiêu cực, 
trực tiếp hay gián tiếp đến người có tương øiao. Làm như vậy 
là ta đang lây lan trạng thái tắc nghẽn cảm xúc của mình cho 
người khác. Bất hạnh do đó được nhân rộng, tạo ra sự bất an 
cho chính mình và truyền đến những người thân thương nhất. 


Thuỷ triều của dòng cảm xúc giống như sự nhõng nhẽo của 
em bé. Nếu em bé đó xuất thân từ gia đình giàu sang, được 
nhiều người chăm sóc, cả bên ngoại, bên nội đều cưng chìu, 
có vú nuôi, dưỡng mẫu, nhiều trò chơi để thưởng thức; mỗi khi 
bé bị trượt chân ngã té thì nhiều người xúm lại nâng núu, vỗ 
về. Họ làm như vậy với hy vọng đứa bé sẽ phấn chấn lên, hạnh 
phúc hơn. Nhưng đâu biết rằng nỗ lực như vậy mà tình huống 
không trở nên tốt còn làm cho đứa bé đau xót hơn, giận giữ, òa 
khóc nhiều hơn. Nói cách khác, trong dòng cảm xúc khổ đau, 
càng được nhiều người vỗ về, chăm sóc thì nỗi đau và nỗi buồn 
càng có điều kiện trở nên nức nở nghẹn ngào hơn. 

Quan sát tình huống tương tự, đối với đứa bé sinh ra trong 
một gia đình nghèo khó, bị ngã té. Do thiếu người chăm sóc, 
nâng níu, không có ai vỗ về, chìu chuộng, thoạt đầu bé cũng 


HẠ NHIỆT CẢM XÚC § 43 


khóc rồi nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lưi, không thấy ai 
xunø quanh giúp đỡ mình, bé phải tự đứng dậy, tiếp tục vui 
chơi như không có việc gì xảy ra. 


Nếu trong hoàn cảnh khó khăn mà biết cách điều chỉnh 
cảm xúc, thì tự thân chúng ta sẽ đứng dậy vươn lên trong cuộc 
sống. Lúc ấy, dòng cảm xúc sẽ làm cho nỗi khổ niềm đau giảm 
xuống. Nhiều người nghĩ rằng, tronø hoàn cảnh khó khăn, bất 
hạnh nhất cuộc đời, như đã từng ngã té, bị đau mà không có 
cách nào đứng dậy được, phải nương vào người khác. Như vậy, 
dòng cảm xúc sẽ chảy theo hướng mặc cảm, tự t¡ về thân phận 
không may mắn của mình. Nếu chiều theo sự nhõng nhẽo 
của cảm xúc, chúng ta sẽ trở thành con người nhạy cảm trước 
những nỗi đau không có lối thoát. 


Theo tâm lý học Phật giáo, đặc biệt là kinh 7#z/ Lăng 
Nghiêm, tính cách con người được phân loại vào một tronø 
năm nhóm sau đây: 1) Thiên về dục tính (sắc dục), 2) Thiên 
về tình cảm (tình), 3) Thiên về tưởng tượng (tưởng), 4) 
Thiên về nhận thức (thức), 5) Trọn vẹn trí tuệ. 


Những người có khuynh hướng sống quá thiên về các 
hoạt dụng và tạo niềm hạnh phúc hân hoan trên hoạt dụng 
của tính dục nên đã bất cần những cái còn lại. Họ có thể 
bỏ ra rất nhiều tiền để tìm niềm hạnh phúc trên nền tảng 
phản ứng giác quan. Đôi lúc thiếu sự kiểm soát của tâm, 
người đó có thể dấn thân vào con đường suy thoái đạo đức, 
mà xã hội ngày nay từ phương Đông cho đến phương Tây 
đều đang cảnh báo. 


KHỔ ĐAU DO TÌNH VÀ TƯỞNG 


Những người đặt nặng về phương diện tình, tưởng, thì cảm 
xúc tình yêu và tình cảm rất lớn. Họ xem tình có giá trị hạnh 
phúc tột đỉnh, nếu mất tình thì mất đi tất cả. Trong tình huống 


4 § CHUYỂN HÓA CẮM XÚC 


như vậy, dòng cảm xúc được dâng trào lên xuống, thăng trầm 
dữ dội. Khi chúng ta bám víu vào sự thăng trầm của dòng cảm 
xúc này, sự khổ đau sẽ không rời khỏi bản tâm của ta được. 

Nhà thơ Hàn Mặc Tử có lần đã thốt lên rằng: “Người đi một 
nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng dại khờ”. Dưới cái 
nhìn của nhà thơ thì cả bầu trời hạnh phúc, ý nghĩa cuộc 
đời và giá trị cuộc sống đều nằm trên điểm tựa tình yêu. 
Tình yêu đó nếu được thân bằng quyến thuộc tán đồng, xã 
hội công nhận, được sự hỗ trợ của bạn bè, hàng xóm, chắc 
chắn sẽ để lại những kỷ niệm hạnh phúc khó quên. Khi cho 
rằng tất cả giá trị hạnh phúc nằm trong tình yêu là điểm tựa 
tình cảm, khi tình yêu không thành tựu thì toàn bộ đời sống 
của người quan điểm đẳng thức hóa sẽ rơi vào tình trạng 
khủng hoảng cảm xúc nghiêm trọng. 


Sự đổ vỡ tình yêu của ông bắt nguồn từ nguyên nhân 
khác tôn giáo. Một lý do rất đơn giản. Ông là người Thiên 
Chúa giáo muốn kết duyên với người phụ nữ đẹp theo truyền 
thống đạo Phật. Luật Thiên Chúa giáo, muốn kết hôn làm 
vợ chồng với người ngoài đạo, trước nhất buộc người kia 
phải theo đạo mình thì mới được chấp nhận. 


Tình cảm trái ngang của nhà thơ họ Hàn cộng với luật 
ép người theo đạo đã làm cho hai người phải chia uyên rẽ 
thúy, “đường anh anh đi, đường em em đi, chuyện tình đôi 
ta chỉ thế thôi”. Những gì mà nhà thơ ước mơ đều bị sụp 
đổ khi tình yêu không thành. Giờ đây tâm hồn với thế giới 
của hạnh phúc bị vỡ tan thành hai mảnh, một mảnh mất đi 
vĩnh viễn chẳng có lý do, trong khi mảnh còn lại, có cũng 
như không, vì đã “bỗng dại khờ”. 

Ai có khuynh hướng lấy tình cảm, tình yêu làm điểm tựa hạnh 
phúc sẽ có thể sống trong tình huống thăng trầm, lên xuống bất 
thường của biên độ cảm xúc, khi hạnh phúc, lúc khổ đau. 


HẠ NHIỆT CẢM XÚC § 45 


Để chuyển hóa cảm xúc thiên lệch trong tình huống này, 
nhà Phật khuyên nên chuyển tâm đến các điểm tựa tinh thần 
khác như tình cha mẹ và con cái, anh chị em, xóm giềng, quan 
hệ đối tác giữa người thân để tách ly cảm xúc thất tình vốn có 
thể làm cho nhiều người mất phương hướng có quyết định bế 
tắc qua tự vẫn. Dù có mất đi một nửa của tình yêu, thì cũng 
không lý do gì chúng ta tự đánh mất đi tất cả những øì còn lại. 
Ai nghĩ tình yêu là tất cả sẽ rơi vào tình huống cường điệu hóa 
cảm xúc của mình. 


Theo kinh 77„j Lăng Nghiêm, người có thói quen cường điệu 
là sống theo tình tưởng quá lớn. Những cảm xúc đó mang lại rất 
nhiều nỗi khổ, niềm đau cho chính mình, rất nguy hiểm. Đừng 
bao giờ để mình rơi vào tình trạng như nhà thơ Hàn Mạc Tử. 


Hạnh phúc là một nhu cầu rất lớn và hiện hữu trong cuộc đời, 
với nhiều hình thức khác nhau. Không khác nào bầu trời bao la, 
bát ngát với nhiều cây thông xinh xắn, núi đồi chập chùng xanh 
thẳm, với øió thoảng, mây bay, suối reo, chim hót. Tất cả những 
cái đang diễn ra, nếu biết cách tiếp xúc bằng sự hiểu biết và tiếp 
nhận, chúng ta sẽ có niềm hạnh phúc. Do vậy, một mất mát trong 
tình yêu, tình vợ chồng, sinh ly tử biệt... vẫn không làm ta sụp đỗ 
hoàn toàn. Giống như người bị sốc mà dựng dậy được. 


Trong những năm tháng vừa qua, giữa mình và người 
bạn đời chung thủy có biết bao kỷ niệm êm đềm, đẹp đẽ đã 
cho ta thỏa mãn với kỷ niệm. Và với những tháng năm còn 
lại, ta sống với tất cả những tình thương cha mẹ, con cái, 
quê hương, đồng loại, tất sẽ tìm thấy những giá trị cao đẹp 
của đời sống tinh thần. Với quan niệm như vậy, chúng ta 
mới đưa tầng số tâm thức của mình từ mức độ tình, tưởng 
lên mức độ cao hơn, tức là thức tưởng. Người sống trong 
trạng thái tình tưởng, sự nhạy cảm làm cho họ bị vướng víu 
vào dòng cảm xúc khổ đau. 


46 § CHUYỀN HÓA CẢM XÚC 


Trong sinh hoạt và giao tế, đôi lúc ta đặp tình huống một 
người nào đó phát biểu vô tình thôi, nhưng do quá nhạy cảm, 
có người tưởng rằng người ta nhắm vào họ mà nói. Nếu nội 
dung phát biểu mang tính tích cực, người được đề cập có cảm 
xúc phấn chấn và thấy mình hạnh phúc. Có thể vì hạnh phúc 
ấy mà họ không cần ăn uống, ngủ nghỉ mà chẳng đói khát, 
mệt mỏi. Như vậy, con người có khuynh hướng chạy theo dòng 
cảm xúc thuận với những øì mà mình mong đợi. 


Nếu ai nói một câu xấu xa, tưởng đangø nhắm vào mình, thì 
lập tức người nặng về tưởng sẽ bị dòng cảm xúc khổ đau khống 
chế, chinh phục. Có người, kể từ khi nghĩ rằng mình bị người 
khác nói xấu, phê bình, chỉ trích, từ đó về sau họ không muốn 
nhìn thấy người ấy nữa. Nếu có thấy thì cố tình tránh mặt. Các 
tâm lý tiêu cực khác, có lý do kéo theo là sự mặc cảm, tự ti, 
thành kiến và bế tắc. Trong trường hợp này có thể là những 
bức tường ngăn cách, như bức tường giữa hai miền Nam Bắc 
Triều Tiên, bức tường Berlin giữa Đông Tây Đức, những dãy 
Trường Sơn và thậm chí Vạn Lý Trường Thành. Mặc dù chúng 
ta không nhìn thấy một hình thù ngăn cách cụ thể nào. 


Khi đối mặt vơi những đối tượng trên, dòng cảm xúc tỏa ra 
nhiều luồng nhân điện học tiêu cực. Nhân điện học của mình 
với người kia có thể rất khác và đối lập. Nên khi giao nhau, hai 
luồng nhân điện giữa ta và người tạo ra phản ứng dội ngược, 
kéo theo những bế tắc trong giao tế và truyền thông. 


Nếu không cố gắng tháo gỡ thì từ bế tắc nhỏ ban đầu sẽ 
tạo ra bế tắc trầm trọng hơn tiếp theo. Nếu người có thói quen 
cường điều hóa vấn đề thì sự bế tắc càng lớn hơn thế nữa. 
Những người sống trong trạng thái tưởng về cái tôi bị xúc phạm, 
lợi dụng, phê phán, không được tôn trọng, thì dù người ấy có 
đầy đủ điều kiện vật chất thế gian như nhà cao cửa rộng, tiền 
dư, bạc hậu, phương tiện đủ đầy, họ cũng không mấy có cơ hội để 


HẠ NHIỆT CẢM XÚC § 47 


chạm đến dòng cảm xúc hạnh phúc. 

Lý do là mỗi khi bị mũi tên của cảm xúc khổ đau ghim vào 
cơ thể, họ không thể rút mũi tên ra, mà cứ khổ đau, buồn 
thảm, than thân trách phận rồi mặc cảm, tự ti nên cơ hội tiếp 
cận với những giá trị tích cực khác không còn nữa. 


Khi nâng tầm nhận thức lên mức độ tưởng, người đó có 
khuynh hướng mở mang tri thức, tìm kiếm giá trị phát minh. 
Họ có thể là nhà văn, nhà thơ, nhà giáo dục hoặc nhà kinh tế 
có thể đưa dòng cảm xúc bay bổng thông qua các dữ liệu hiện 
thực trong cuộc đời. Ví như nhìn con chim bay lượn trên bầu 
trời xanh, các khoa học gia nghĩ ngay tới việc chế tạo ra thiết 
bị cho con người cũng bay lên được. Thế là chiếc máy bay đầu 
tiên được sáng chế. Lúc đầu, máy bay chỉ có thể mang lên 
không trung một vài người. Bây giờ các máy bay dân dụng có 
thể chở hàng trăm người. Trong tương lai có thể còn có nhiều 
máy bay với sức chứa nhiều hơn thế nữa. Nói cách khác, biết 
vận dụng nhận thức dựa trên tưởng, đời sống con người được 
cải thiện và ngày càng tốt đẹp hơn. Tưởng dựa trên bản nøã và 
lòng vị kỷ sẽ làm cho đời sống con người trở nên nghèo nàn 
Và VÔ VỊ. 

NHẬN THỨC BAY BỔNG 


Nhiều người có khuynh hướng đánh giá sự vật trên nền tảng 
nhận thức, thông qua hỗ trợ của những quy luật tư duy như 
quy nạp, diễn dịch, loại suy, tổng hợp. Họ tìm kiếm niềm vui 
trong cuộc sống bằng giá trị phát minh và những đóng øóp cho 
cuộc đời thông qua kiến thức phương pháp và kiến thức khoa 
học. Nhờ đó, đóng góp và phát minh góp phần làm cho hạnh 
phúc được nhân lên gấp bội. 


Những người có tinh thần bay bổng như vậy, mặc đầu đã 
thoát khỏi sự trầm cảm nhưng họ vẫn phải đối đầu với nỗi khổ 


48 § CHUYỀN HÓA CẮM XÚC 


niềm đau bởi những lời thị phi, khen chê chi phối. Đặc biệt là 
điới văn nghệ sĩ, từng sống dưới ánh đèn huyền ảo lung linh 
nơi sân khấu, với những tràng pháo tay, tung hô, ca tụng của 
các phương tiện thông tin đại chúng sẽ bị xúc cảm chi phối. 
Khi hiểu và thông cảm thì họ làm hết mình. Nhưng nếu không 
thông cảm có thể họ bỏ cuộc nửa chừng. Biết khen tôi thì tôi 
phục vụ, đóng øóp. Còn không thì tôi ra đi! 


Bản chất kiến thức trên nhận thức ở mức độ vừa phải vẫn 
chịu chi phối của dòng cảm xúc. Ở mức độ cao hơn, thì thức 
tưởng sẽ đặt trên nền tảng sự quán chiếu, qua công thức đánh 
điá bản chất sự vật đúng như thực thể của chúng đang là. 
Những người như thế sống rất khô khan về tình cảm, cứng rắn 
về tánh tình, không thiên vị và rất khách quan trong mọi quan 
hệ và phán đoán. 


Mặc đầu họ có tình thương, tình yêu hay tôn trọng, nhưng 
lại ít khi biểu lộ trong giao tiếp. Do đó, để hiểu được họ phải có 
cặp mắt nhạy cảm bằng tưởng để không nhận thức và đánh giá 
sai. Sống chung với những người như vậy, người có nhận thức 
“thức tưởng” vẫn thấy được bên cạnh họ là gia tài quý giá của 
đời sống tình người. Nên dù khô khan nhưng ta vẫn cảm nhận 
được tấm lòng của họ. Điều cảm nhận như thực này mang lại 
hạnh phúc. 


Nếu biết vận dụng tần số tâm thức ở mức độ cao hơn, chẳng 
hạn, tuệ tưởng hay tuệ tri, thì ta sẽ không rơi vào những phản ứng 
tâm lý cực đoan, không chìm vào dòng cảm xúc bị đóng băng. 


Người như thế sẽ không cường điệu cảm xúc và những tình 
huống thăng trầm, vinh nhục, bại thành, phút chốc đối với họ 
chỉ là những vầng mây bay trong hư không, không để lại dấu 
vết. Thậm chí trong ứng xử, khi tiếp xúc với các thái độ tiêu cực 
của người khác như sân hận, bực dọc, khó chịu, cau có, điận 
dữ, họ vẫn thản nhiên. Thái độ phản ứng mang tính chừng 


HẠ NHIỆT CẢM XÚC § 49 


mực và trung dung như thế sẽ giúp cho ta vượt qua được sóng 
đió của cảm xúc vô thường và khổ đau. 


Nhờ tuệ giác con người có thể sống thích ứng với mọi hoàn 
cảnh và môi trường. Hãy liên tưởng đến hình ảnh con tắc kè và 
kỳ nhông, hai con này có khả năng thích ứng môi trường rất 
cao qua sự biến đổi màu sắc của chúng. Nếu nó đang bò trên 
tảng đá màu xám thì da của nó sẽ có màu xám hoặc tương tự. 
Còn nếu nó đang bò trên thẩm cỏ xanh thì da của nó sẽ chuyển 
sang màu xanh. Cứ như vậy tùy theo sắc màu của môi trường 
mà nó đanø hiện hữu, đổi màu cho phù hợp, để tự tạo ra sự an 
ninh. Mục đích đổi màu của chúng là tránh bị kẻ thù phát hiện 
và tấn công. 


Phải biết vận dụng khả năng ứng xử mang tính tuỳ duyên và 
quyền xảo để không bị khổ lụy trong các hoàn cảnh trái ngang. 
Hòa đồng cùng hoàn cảnh bằng thái độ sống chung với ngang 
trái mà không bị hoàn cảnh chinh phục, không bị bắn rơi bằng 
mũi tên đau khổ, chính là nghệ thuật và con đường của hạnh 
phúc. Nếu trong hoàn cảnh trái ngang, biết tạo được niềm vui 
và hạnh phúc, làm cho con người trổ thành một bậc trí. 


Đức Phật đã lấy hình ảnh hoa sen làm ví dụ. Bùn nhợ, nước 
đọng là môi trường sống của một số loài cá, côn trùng, thủy tộc 
hôi tanh. Nhưng hoa sen sinh ra, trưởng thành trong bùn nhơ 
hôi thối, chẳng những không bị bùn làm mất giá trị, mà trái lại, 
tận dụng môi trường này tự làm cho nó được lá xanh, hoa đẹp 
ngào nøạt hương thơm. 


Như cung cách của loài sen, nếu chúng ta biết chế ngự dòng 
cảm xúc tiêu cực, khổ đau của mình trong các nghịch cảnh, đôi 
lúc làm cho chúng ta chìm vào đen tối, nỗ lực chuyển hóa cảm 
xúc sẽ điúp ta có được cuộc sống tốt lành tỏa ngát mùi hương 
an lạc. Chuyển hóa cảm xúc sẽ giúp ta trở thành một hoa sen 
xinh đẹp, thơm tho giữa cuộc đời khổ đau. 


50 § CHUYỂN HÓA CẮM XÚC 


Quan niệm về sự thích ứng trước nghịch cảnh giống như hình 
ảnh của con cắc ké thích ứng với môi trường hiện hữu, giúp cho 
chúng ta sống một cách hài hòa với nghịch cảnh, để từ đó tận 
dụng lợi thế của nghịch cảnh huấn luyện bản thân. Làm được như 
vậy, chắc chắn rằng cuộc sống không bao giờ bị khổ đau chỉ phối, 
vì dòng cảm xúc sẽ không còn dịp để cường điệu. Khi đó, vui cũng 
không vưi quá mức và bưồn cũng chẳng buồn thêm. 

KHOANH VÙNG CẢM XÚC 


Theo đức Phật, nếu có những nỗi niềm khổ đau về cảm xúc, thì 
chúng ta phải biết khoanh vùng nó lại nếu chưa thể chuyển hoá. 


Trong cuộc sống, chúng ta khó có thể tránh khỏi sự va chạm, 
phiền toái không cần thiết. Nào là chuyện bất đồng ở cơ quan, 
chuyện cau có ở công sở, cũng như việc đối đầu với tất cả những 
người mà họ chuyên mang lại cho mình nỗi bực dọc. 

Phật dạy, phải quên nó trước khi vào nhà, nếu không mình sẽ 
trút tất cả rắc rối đó lên người thân, không khéo tạo ra oan trái cho 
nhau. Trong suốt tám giờ làm việc mệt nhọc ở công sở, thay vì về 
nhà được hâm nóng hạnh phúc của gia đình, thì chúng ta lại bị nỗi 
rắc rối, bực dọc kia hành hạ. Nếu không cẩn trọng, chúng có thể 
thiêu rụi tất cả mọi hạnh phúc của gia đình. 


Phương pháp khoanh vùng cảm xúc là nghệ thuật tốt để 
khống chế nỗi khổ niềm đau. Nghệ thuật này cũng giống như 
việc tiêm chủng vậy. Vào mùa chó dại, mùa vịt sa xuất hiện, 
hay bệnh hô hấp cấp tính, dịch cúm gia cầm đang diễn ra 
chẳng hạn, chúng ta phải khoanh vùng vi khuẩn đó lại bằng 
cách tiêm chủng những loại thuốc đặc trị hữu hiệu. Thuốc đặc 
trị chính là những loại vi trùng ốm yếu của loại vi trùng thật, 
khi chúng được đưa vào cơ thể, chất kháng thể mới biết cách 
để phòng bị. Khi cơ thể có sự phòng bị tốt, nắm được chiến 
lược và chiến thuật, chúng có thể đánh một cách thành công, 


HẠ NHIỆT CẢM XÚC § 5] 


nếu có bất kỳ loại vi trùng nào tương tự xâm nhập vào. Tương 
tự, nghệ thuật tiêm chủng và khoanh vùng nỗi khổ niềm đau 
cũng như vậy, chúng ta đừng lưu giữ dòng cảm xúc khổ đau và 
cũng đừng để nó lan toả ra toàn thân. 


Để khoanh vùng cảm xúc khổ đau, đức Phật dạy chúng ta 
không nên đè nén, bởi vì đè nén sẽ làm nỗi khổ niềm đau gia 
tăng và trương sình thêm, đến lúc nào đó sức đè nén không 
còn nữa thì khổ đau sẽ thể hiện ra bên ngoài, lúc này coi như 
chúng ta trở thành người thất bại. 


Để giảm bớt nỗi khổ niềm đau, chúng ta khoanh vùng chúng 
bằng cách chặt đứt những øì liên hệ trong quá khứ; tiếp đến, 
chúng ta chặt đứt những øì quá kỳ vòng về điều gì đó ở tương 
lai. Nói như vậy không có nghĩa chúng ta trở thành người chỉ 
nhìn một chiều ở hiện tại. Đừng lưu tâm đến dòng chảy cảm 
xúc có liên hệ nỗi khổ niềm đau trong quá khứ vì: mỗi lần hình 
dung, liên tưởng, nhớ về những chuyện đã qua là chúng ta sẽ 
khổ đau thêm. 


Ví dụ, ba chục năm về trước, cô hoa hậu hoàn vũ rất đẹp và 
nổi tiếng. Nhưng giờ đây các bà ấy đã ở độ tuổi ngũ tuần, sắp 
tròn sáu mươi, mỗi lần nhớ lại một quãng đời trẻ đẹp ba mươi 
năm về trước, nhiều bà cảm thấy đau khổ và khó chịu lắm. Khi 
soi đương không tin là mình, bởi vì 6ương mặt đẹp ngày xưa 
của bà đã một thời chiếm lĩnh được lòng ngưỡng mộ của rất 
nhiều người trên khắp thế giới. Biết bao nhiêu bài báo đã ca 
tụng về bà, nhiều công ty xin ký hợp đồng để quảng cáo hình 
ảnh trên sản phẩm của họ, chẳng hạn như kem dưỡng da, hoặc 
những tạp chí ¡n hình bà lên để bán chạy. 

Tất cả những thứ đó giờ đây không còn nữa. Cho nên mỗi lần 
liên tưởng và tiếc nuối về những cái mà hiện tại không còn, các 
hoa hậu và người đẹp nói chung cảm thấy nỗi khổ niềm đau gia 
tăng dữ dội. Chúng ta nên khoanh vùng, để trong giây phút hiện 


52 § CHUYỀN HÓA CẮM XÚC 


tại, dòng cảm xúc không trở về với những cái đã qua, mình có cuộc 
sống hiện tại này với tất cả ý nghĩa và giá trị của nó. 

Hãy khoanh vùng cảm xúc theo chiều tích cực, đừng để tâm 
mình bị trói buộc vào khổ đau và bất hạnh. Vì khi hồi tưởng về 
niềm hạnh phúc, những thành công huy hoàng, tốt đẹp đã qua 
làm cho cảm giác nuối tiếc xuất hiện, tạo ra nguồn năng lượng 
cảm xúc mạnh, khiến chúng ta quên giá trị hạnh phúc đang có 
trong hiện tại. 


Ngược lại, người đặt quá nhiều hy vọng vào tương lai mà 
không có cơ sở để thực hiện, sẽ rơi vào chủ nghĩa duy lý hay 
duy ý chí. Do đó, mỗi khi đối đầu với thất vọng, ước mơ không 
thành tựu thì khổ đau, sầu muộn và bi quan diễn ra. 


Kinh điển nhà Phật dạy chúng ta không nên rơi vào tình 
huống “cầu bất đắc”. Bởi vì, trạng thái cầu bất đắc là một nỗi 
khổ to lớn. Nhà Phật cũng dạy đừng chạy theo tương lai ảo 
tưởng. Ví như nhiều chương trình được thiết lập, trong khi hiện 
tại chúng ta không có một điều kiện nào để thực hiện, cũng 
không có gì để biến chúng thành hiện thực, thì những mơ ước 
dù chánh đáng như thế vẫn mang lại bất hạnh. 


Điều quan trọng là cần phải gieo được nhiều nhân lành, như 
những quả trứng gà có trống. Khi trứng øặp môi trường nhiệt 
độ thích hợp, tự thân nó chuyển hóa và cho ra chú gà con. Rồi 
những chú gà con sẽ tạo ra những chú øà mẹ, gà cha và cứ tiếp 
tục như vậy, sẽ có đàn øà gấp nhiều lần những quả trứng ban 
đầu. Nếu cứ mơ tưởng có một đàn gà, mà không tìm cách để có 
những quả trứng øà có trống ban đầu cùng với điều kiện thích 
hợp, thì vĩnh viễn chúng ta không có được. 

Phải khoanh vùng và giới hạn cảm xúc tronø mấu chốt hiện 
tại, để dòng cảm xúc khổ đau hay tiếc nuối không xâm chiếm. 
Cuộc đời có chiều kích thời gian và không gian hạn định, hãy 


HẠ NHIỆT CẢM XÚC § 53 


nhìn những giá trị của hiện tại mà phấn đấu vươn lên. 


Sau năm 1975, nhiều người Việt Nam bỏ nước ra đi. Đến khi 
đặt chân lên mảnh đất của xứ người với rất nhiều ước nguyện, 
mơ tưởng, có nhiều người phải thất bại, nỗ lực nhiều mà thành 
công chẳng được bao nhiêu. Dòng cảm xúc đó làm cho nhiều 
người nghĩ rằng, mọi việc trên đời đều có sự sắp đặt của đấng 
tạo hóa. Vì nghĩ rằng, con người có vận mệnh, nên họ trở nên 
nhụt chí, sinh ra tư tưởng tiêu cực, chấp nhận định mệnh một 
cách mù quáng, không còn tha thiết gì trong đời, vì nghĩ mình 
không thể làm gì trong hoàn cảnh trái ngang. Như vậy tronø 
khổ đau có người thành công tột độ, lại có người bế tắc hòan 
toàn. Sự khác nhau nằm ở cái nhìn, thái độ và phương pháp 
điải quyết vấn đề. 

Sự thành công hay thất bại chỉ có một phần liên hệ tới 
phước lực, công đức những øì đã tạo ra tron6ø quá khứ, trong 
khi phần lớn, nếu không nói toàn bộ liên hệ đến thái độ nhận 
thức và phương pháp của con người trong hiện tại. Trên thực 
tế, phước lực chỉ đóng vai trò tối đa là 30%. Nhờ phước lực đó, 
các quán tính thói quen thích hợp sẽ làm cho chúng ta vượt 
qua chướng ngại, nghịch cảnh, Øian truân, thử thách. Trong 
khi, 70% còn lại nằm ở sự nỗ lực của bản thân. 


Khi biết nghiên cứu có phương pháp, vượt qua mọi gian tru- 
ân, thử thách, thường thì sẽ có được kết quả tốt đẹp. Nó mang 
lại cho chúng ta nỗi niềm hạnh phúc rất xứng đáng. 


Khoanh vùng cảm xúc trong hiện tại để không than trời 
trách đất về những chuyện không đâu. Tạo cơ hội phấn đấu 
hay tinh tấn nhiều hơn để chuyển hóa cảm xúc tiêu cực. Tinh 
tấn là nỗ lực không ngừng, đến lúc không còn đích điểm nào 
để vươn tới nữa thì mới dừng. Lúc đó, nên biết rằng không hề 
có hên xui, mà là một tiến trình của nỗ lực có phương pháp nên 
làm cho cuộc sống có thêm giá trị. 


541 Š CHUYỀN HÓA CẮM XÚC 


Quy trình cuộc sống lúc đầu được diễn ra giống như con 
đường làng nhiều cỏ, sình lầy, trơn trợt, gập ghềnh, khúc 
khuỷu khó đi. Sau một thời gian với nỗ lực của con người, con 
đường được nâng lên đi lại dễ dàng hơn. Thêm một thời gian 
phấn đấu nữa, cho đến khi nào con đường được tráng nhựa 
bóng láng, phẳng phiu thì mới gọi là đến đỉnh điểm. 


Như vậy, muốn đạt được giá trị hạnh phúc phải có những 
tiến trình dài, trải qua nhiều giai đoạn giá trị khác nhau. Mỗi 
người đều có khả năng đóng øóp công sức vào công trình và giá 
trị hạnh phúc này. Vì vậy, chúng ta cần phải tinh tấn thì mới có 
thể biến con đường làng trơn trợt trở thành đường nhựa tràn 
đầy hạnh phúc. 


Cuộc sống phải tinh tấn không ngừng để tiến bộ. Nếu ta dừng 
lại sẽ bị nỗi khổ niềm đau chi phối và khống chế ngay. Nếu chỉ có 
tinh tấn thì chưa đủ mà phải có lòng kiên nhẫn và biết phương 
pháp. Lòng kiên nhẫn là một trong những cách thức huấn luyện 
dòng cảm xúc, giúp cho con người thích ứng với hoàn cảnh môi 
trường dễ hơn; đồng thời có thể chịu đựng những khắc nghiệt, oan 
trái; vượt qua dòng chảy cảm xúc tiêu cực. 


Trong khi đó, phương pháp luận sẽ giúp chúng ta làm đến 
đâu có kết quả đến đó, không sợ và không khuất phục số phận. 
Do đó với tinh tấn và lòng kiên nhẫn, con người có thể khoanh 
vùng cảm xúc vào trong mấu chốt của đời sống hiện tại, để nó 
không có cơ hội dong ruỗi về quá khứ hay bay lượn về tương lai. 


Sau một thời gian nỗ lực nhiều người đã có thể xây dựng 
được cơ đồ của mình. Đó là những øì chúng ta nhìn thấy được 
từ những người Việt Nam ở hải ngoại. Chỉ trong 30 năm thôi, 
có người đã tạo được cơ ngơi sự nghiệp vững vàng hơn cả 
người bản địa. Người đã làm chủ một công ty lớn, người đã là 
triệu phú tronø cộng đồng người Việt ở hải ngoại, sánh vai với 
những cộng đồng quốc tế. Tất cả những thành công đó là nhờ 


HẠ NHIỆT CẢM XÚC § 55 


có phương pháp, biết cách khoanh vùng cảm xúc trong hiện 
tại để thích ứng với môi trường mới. Như vậy, sự khoanh vùng 
cảm xúc trong hiện tại có ý nghĩa rất lớn. 


Có cách tạo ra sự khoanh vùng cảm xúc là đừng làm cho 
dòng cảm xúc lây lan. Nỗi khổ niềm đau của thế hệ cha ông 
không nên truyền xuống cho thế hệ con cháu. Nỗi đau của 
người chồng đừng truyền sang người vợ và ngược lại. Đức Phật 
thường sánh ví cảm xúc lây lan như là ngọn lứa, một khi được 
bén rồi sẽ có khả năng đốt cháy và thiêu huỷ dây chuyền. 

Khi làm ăn thất bại, bị đối tác lừa đảo, thuộc hạ lừa gạt, nỗi 
khổ, niềm đau đó làm cho mình nghĩ rằng, tại sao đã sống hết 
lòng, mà người khác vẫn không chân thật với mình, quá ư là 
đau khổ. Rồi chúng ta truyền những cảm xúc đau buồn đó đến 
với những người thân thiết nhất. 


Sự lây lan và trao truyền cảm xúc tiêu cực như thế khó được 
đồng cảm, vì họ không có thời giờ để lắng nghe. Đau khổ mà ta 
cứ lập đi lập lại tình khúc cảm xúc như vậy làm cho họ nhàm 
chán, không còn cảm thông hay thiết lập nhu cầu sự lắng nghe 
và chia sẻ. Bấy giờ, ta sẽ buồn bực và nghĩ rằng những người 
thân thương nhất cũng không còn lòng tốt với mình. Mình 
đau buồn và đóng cửa lại một mình tronø không gian bốn bức 
tường, cách biệt với mọi người xunø quanh. Làm như vậy là 
đang khoanh vùng cảm xúc thiếu phương pháp, không có nghệ 
thuật chút nào. 


Nền văn hóa phương Tây tôn trọng quá mức sự riêng tư 
(privacy). Nếu chúng ta va chạm vào một điều gì đó ta có thể 
làm tổn thương bản nøã người khác. Họ sống rất lãnh cảm vì 
nghĩ mình đã đầy đủ phương tiện sinh hoạt, đủ cơ hội, thời 
đian, tiền bạc để thưởng thức những giá trị mà họ muốn, nên 
tình cảm thân thuộc trong gia đình bị vơi đi rất nhiều. Đó là 
một trong những lý do quan trọng mà cộng đồng người Việt ở 


5G § CHUYỂN HÓA CẮM XÚC 


hải ngoại đã phải trải qua giai đoạn va chạm ý thức hệ văn hóa 
của hai thế hệ trong một gia đình. Con cái không muốn cha mẹ 
đặt để khuynh hướng, buộc họ phải đi theo cha mẹ, giống hai 
thanh sắt của đường ray xe lửa buộc phải chạy trên nó theo một 
hướng đi duy nhất, không được chạy theo con đường nào khác. 
Như thế, thế hệ đi trước nói rằng là chiếc xe lửa phải đặt trên 
đường ray. Rời khỏi đường ray thì xe lửa sẽ bị lật nøã ngay. Dĩ 
nhiên, sự quan tâm của thế hệ đi trước là có lý do chính đáng, 
dựa trên chủ nghĩa kinh nghiệm bản thân. Họ đã từng khổ đau, 
đã từng sụp đổ và cũng đã từng đứng dậy gầy dựng cơ đồ và tìm 
lại được những øiá trị của hạnh phúc. Vì vậy, họ muốn thế hệ 
con cháu phải đi theo con đường mà họ đã đi qua. 

Khi tiếp xúc với nền văn hóa mới, thế hệ trẻ muốn có cách 
đi riêng, họ muốn tạo riêng con đường ray trong nền văn hóa 
“vay nợ” của nền kinh tế thị trường phương Tây để phấn đấu 
vươn lên. Họ nỗ lực phấn đấu làm việc và theo con đường vay 
nợ để tạo nên cơ nghiệp, có thể trả dứt điểm những gì đã vay. 


Tự lực là thói quen tốt, có thể giúp trở thành chủ nhân của 
chiếc đường ray mới và họ chính là cái đầu tàu chứ không phải 
là cái toa bị kéo đi một cách thụ động. 

Sự mâu thuẫn về hai nền văn hóa khác nhau trong một gia 
đình đã làm cho nhiều gia đình bị khổ đau và mất hạnh phúc. 
Nếu thế hệ đi trước không nhìn thấy trong nền văn hóa mới 
cũng cần có nhu cầu thích ứng, để sẵn sàng cảm thông và chấp 
nhận tình trạng tiếp biến văn hóa của thế hệ đi sau, sự va chạm 
điữa hai nền văn hóa mới và cũ trong hai thế hệ trước và sau là 
điều khó có thể tránh khỏi. 

Khoanh vùng văn hóa là nhu cầu cần được đặt ra, người 
sống trong tương quan văn hóa đừng đặt toàn bộ nền văn hóa 
Việt Nam truyền thống lên thế hệ con cháu của mình vốn được 
sinh ra và lớn hơn trong nền văn hóa khác. Ngược lại, cũng 


HẠ NHIỆT CẢM XÚC § 57 


đừng rập khuôn nguyên vẹn nền văn hóa phương Tây làm chủ 
đạo đời sống bản thân. Cho dù nền văn hóa mới có tốt đẹp 
đến bao nhiêu đi nữa, cũng đừng quên rằng, ta đang mang 
trong người dòng máu của nền văn hóa Việt Nam. Vì vậy, thế 
hệ đi sau không nên buộc thế hệ cha anh của mình phải tôn 
trọng sự lựa chọn văn hóa của mình một cách tuyệt đối. Tronø 
trường hợp này, chúng ta nên khoanh vùng văn hóa với những 
biên giới của sự tương nhượng, mà hai bên cần phải tôn trọng 
những cái hay khác biệt, thay vì kháng cự hay phủ định nó. 


Chúng ta biết con cháu Việt Nam sống tại hải ngoại đang 
tiếp xúc với nền văn hóa phương Tây một ngày 16 tiếng, trong 
khi đó tiếp xúc với nền văn hóa Việt Nam, nơi chúng được sinh 
ra và lớn lên chỉ có 2 tiếng sinh hoạt gia đình thôi. Khi đi làm 
về quá sớm hay quá trễ thì về nhà chỉ có ăn xong rồi ngủ. Như 
vậy nền văn hóa gốc sẽ bị xa đần cho đến khi nó cảm thấy xa lạ 
và một ngày nào đó sẽ đi sâu vào quên lãng. 

Nếu khoanh vùng một cách tuyệt đối như vậy, thì người 
trong một nhà, ăn cùng mâm, nøủ cùng chiếu mà tâm tư, tình 
cảm, ý thức hệ, cách thức suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Như 
thế, thật là tệ hại và bế tắc. Khoanh vùng cảm xúc văn hóa là 
cách thức để nhìn thấy sự khác biệt về văn hóa, cộng đồng, ý 
thức, lý tưởng trong dòng cảm xúc ứng xử giữa những người 
thân ruột thịt của mình. Hiểu được điều đó thì dòng cảm xúc 
không bị truyền theo hướng tiêu cực, nhờ đó, không tạo ra nỗi 
bất hạnh. 


Khi đau khổ có mặt trong công sở thì giải quyết trong công 
sở, đừng mang về nhà. Chúng ta khoanh vùng cảm xúc ở bất 
kỳ chỗ nào, nỗi khổ niềm đau nào xuất hiện giữa những người 
thân tronø nhà thì khoanh vùng theo cách thức tiêm chủng, 
chích ngừa không để lây lan. Cũng đừng mang chuyện nhà vào 
công sở thuật lại với bạn đồng nghiệp hay người đối tác. Bởi 


58 § CHUYỂN HÓA CẮM XÚC 


nếu chúng ta sống như vậy thì cảm xúc khổ đau lúc nào cũng 
có mặt trong dòng tâm tưởng. Như vậy, dù có giàu sang cũng 
không hưởng được giá trị của hạnh phúc. 

Cách đây vài năm, tôi gặp một bà lão tám mươi mấy tuổi. 
Mỗi ngày bà đến chùa niệm Phật, tụng kinh rất hạnh phúc, vì 
đương mặt bà lúc nào cũng nở những nụ cười an lạc. Có lần 
tôi đi ngang qua chỗ tôn thờ Đức Quan Thế Âm Bồ tát thấy bà 
đang lễ lạy, vái van, mật niệm. Quan sát thấy đôi mắt bà ngấn 
lệ, vài giọt lăn dài trên đôi má gầy ốm. Biết bà đang chìm tronø 
dòng cảm xúc khổ đau tột độ, tôi cũng lặng người. Sau đó, mời 
bà đến phòng khách, thăm hỏi sự tình: 

-. Bà có tâm sự gì hay không? Bà hãy trình bày cảm xúc của 
bà, biết đâu tôi có thể hỗ trợ bà vượt qua. 

-_ Chồng tôi năm nay gần 90 tuổi rồi. 

-_ Vậy ông nhà có khỏe không? 

-_ Cám ơn thầy, ông nhà vẫn khỏe, không bệnh tật gì. 

-_ Các con cháu bà thế nào? 

-_ Dạ bạch thầy! Tôi có tất cả bốn người con. 

-_ Những người con có hiếu thảo với bà không? 

- Mấy đứa rất hiếu thảo ạ! Đứa nào mỗi tháng cũng cung 
cấp tiền, không chỉ đủ sống, tôi còn có cơ hội làm việc phước 
thiện như cúng chùa, đúc tượng Phật, ¡in kinh, phần còn lại 
điúp người neo đơn bất hạnh. 


-- Như vậy, bà hạnh phúc quá rồi. Có gì mà phải khổ đau? 


-_ Bạch thầy! Tôi xin thưa thiệt, nhưng thầy giữ “bí mật” 
điùm cho. Chứ có ai biết được thì kẹt cho tôi lắm nghe thầy. 


-_ Bà yên tâm. Chúng tôi không nói cho ai nghe đâu. 


HẠ NHIỆT CẢM XÚC § 59 


- _ Thú thật với thầy, người chồng hiện nay của tôi có bốn 
mặt con không phải là người tình đầu tiên. Tôi đã từng yêu một 
người rất tâm đầu ý hợp, nhưng hoàn cảnh trái ngang, không 
môn đăng hộ đối nên đành phải chia tay. Sợ tôi cảm thấy khó 
chịu và khó xử, ông ấy đã tự tử. Trước khi ra đi ông ấy có để lại 
lời nhắn nhủ chân thành: “Mong rằng em hãy sống trọn cuộc 
đời với người mà cha mẹ em sắp đặt. Cha mẹ đặt đâu em ngồi 
đấy. Nếu em hạnh phúc thì nơi chín suối anh cũng hạnh phúc 
theo. Còn nếu như em không được hạnh phúc, anh ân hận 
vô cùng. Anh xin hy sinh tình cảm khổ đau của mình để cầu 
mong em được hạnh phúc”. 


Bây giờ cuộc sống của tôi được may mắn và hạnh phúc. 
Chồng hiện tại rất lý tưởng, không kém gì ông ấy trước đây. 
Cũng øiàu tình thương yêu quảng đại, chưa bao giờ có lời cãi 
vã như bao gia đình khác. Con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng, 
vui vẻ sum vầy. Thế nhưng, mỗi lần tôi nhớ về người tình quá 
khứ, nhớ lời di chúc của ông ấy là tôi lại khổ đau giằng xé đến 
tột cùng. Không sao chịu nổi thầy ơi! 

Nghe vậy, tôi khuyên bà: Nhà Phật thường quan niệm hạnh 
phúc đôi lúc không chỉ được tạo nên bởi chính mình mà còn 
được hỗ trợ của người khác. Tất cả mọi thứ trên đời đều diễn ra 
theo quá trình tương tác nương vào nhau mà có, hình thành, 
phát triển và hoại diệt. Không nên quá sầu bi về những gì bây 
điờ không còn là hiện thực nữa. Hãy buông bỏ nỗi khổ niềm 
đau trong quá khứ. Nên khoanh vùng cảm xúc lại mà sống hết 
mình với chồng con, đừng sống theo cách thức đóng tuồng. 
Có thể bà đang sống chưa thật hết mình với chồng con, mà 
bà đang diễn tuồng. Bởi vì, bà không muốn cho chồng biết bà 
đang bị khổ đau vì sự hy sinh của người tình. Duyên nợ khó ai 
biết trước được, lại càng không thể biết hết được. 


Nhiều khi chúng ta thương một người mà sống chung với một 


60 § CHUYỀN HÓA CẮM XÚC 


người khác. Nếu biết cách có thể san lấp tình cảm bị hụt hãng kia, 
đổ đồn vào đời sống hiện tại. Như vậy, cuộc sống mới thật sự có ý 
nghĩa, bằng không những giá trị hiện tại bị đẩy lùi về quá khứ. Vì 
thế, những øiá trị hạnh phúc hiện tại không cảm nhận được, mà 
đau bưồn vì nuối tiếc quá khứ, quả là một uống phí. 

Khoanh vùng cảm xúc quá khứ để thấy được sự hiện hữu 
hạnh phúc trong hiện tại. Tự bản thân của sự khoanh vùng đã 
có ý nghĩa, có giá trị hạnh phúc. Trước hết, giá trị được đặt ở 
cái đang có mà người khác không được may mắn như chúng 
ta. Khi nhìn lại cuộc đời, mình đã từng trải qua bao øian truân 
thử thách mà vẫn còn khỏe mạnh, đủ đầy tay chân, mặt mũi, 
dù có nghèo khó, chúng ta vẫn có được hạnh phúc. 


Đức Phật nói: “Khi nhìn thấy toàn vẹn thân thể mà cảm 
thấy hài lòng là có hạnh phúc rồi”. Đến lúc không còn tác dụng 
của giác quan, tứ chi, chúng ta mới thấy được giá trị đã đánh 
mất trong quá khứ là rất lớn. Nhìn thấy hạnh phúc đang có như 
con thương kính cha mẹ, chia sẻ với cha mẹ nỗi khổ, niềm đau 
dù không có nhiều về điều kiện vật chất, nhưng chúng ta vẫn 
là người được hạnh phúc. 


Một tronø những cách thức thiết lập hạnh phúc là biết hài lòng 
với những gì đang có. Sau quá trình nỗ lực cam øo và thử thách 
mà vẫn không đạt được những điều mong muốn thì đức Phật dạy 
đừng bao gøiờ tiếc nuối nữa. Cứ tiếp tục nỗ lực, người biết sống 
khoanh vùng cảm xúc trong quá khứ sẽ không bị bất hạnh chi 
phối ở hiện tại. 

CHIA SẺ NỖI LO 


Một khuynh hướng khác để chuyển hóa cảm xúc là đừng 
cường điệu theo kiểu bao biện cảm xúc vượt quá sức chịu đựng 
của bản thân hãy chia sẻ với những người thân. 


Có bà lão tuổi cao sức yếu đã trải tình thương đến cho mười 


HẠ NHIỆT CẢM XÚC § 61 


mấy mặt con, mà vẫn chưa hài lòng, bà còn đổ đồn tình thương 
cho những đứa cháu. Niềm hạnh phúc của con cháu chính là 
hạnh phúc của bà. Đôi lúc, con cháu xem tình thương của ông 
bà như là một trách nhiệm, bận bịu suốt cả cuộc đời, không 
một giây phút thẳnh thơi. Đây là điều không được hay lắm. 


Bà có đứa cháu đến tuổi trưởng thành không gặp may mắn, 
phải bỏ học đi bán áo mưa. Mùa mưa tới thì cũng kiếm được 
chén cơm, manh áo không đến nỗi gì. Một đứa cháu khác cũng 
bất hạnh không kém, làm phụ việc cho người bán cháo. Mùa 
mưa đến thì quán hàng cháo bị ế ẩm, nên khó khăn chật vật vô 
cùng. Vì vậy, khi mùa mưa đến bà cảm thấy khổ đau. Thấy vậy, 
có người hỏi tại sao trông bà khổ sở khi mùa mưa đến, nhà bà 
đâu có nghèo? Bà nói: Tôi có mấy đứa cháu, đứa bán cháo, đứa 
bán áo mưa. Mùa mưa đến, đứa bán áo mưa thì hạnh phúc, còn 
đứa bán cháo thì ế ẩm. Nên tôi khổ quá vì không cách nào kiềm 
lòng cảm xúc được, khi nghĩ đến đứa bán cháo. 

Đến hôm trời nắng gắt, người ta cũng thấy bà lại khóc. Thấy 
vậy, có người hỏi: Sao bà lại khóc? Bà nói bây giờ trời nắng như 
thế này thì làm thế nào đứa bán áo mưa kiếm sống được nên 
tôi không an tâm. Những nỗi lo như thế làm tôi khó chịu vô 
cùng. Người phụ nữ này có lòng thương cháu nhiều quá. 


Bao biện cảm xúc thương yêu đối với con cháu có thể mang 
lại hạnh phúc cho người có khuynh hướng bao sân tronø quan 
hệ tình thương, đặc biệt khi có mặt các điều kiện đáp ứng được 
nguyện vọng, và con cháu được thành tựu. Ngược lại, nếu các 
điều kiện không thành tựu, mong muốn không được thỏa mãn, 
thì dòng cảm xúc sẽ làm chúng ta khổ đau. Như vậy, khi cường 
điệu cảm xúc sẽ không bao giờ chúng ta sống một cách thoải 
mái, an vui trong đời. 


A k* ^ bó 2? 1> ` 
Trong quan hệ gia đình, cha mẹ gần như đổ đồn tình cảm cho 
thế hệ con cái nhiều hơn con cái dành cho cha mẹ. Lúc còn nhỏ, 


62 § CHUYỂN HÓA CẮM XÚC 


con cái không có cách thức nào khác là nương tựa vào cha mẹ để 
sống. Tất cả kiến thức, tình cảm của trẻ đều từ cha mẹ mà có. 
Nhưng đến tuổi trưởng thành con cái đều lập gia thất và có cuộc 
sống riêng. Bao nhiêu tình thương yêu dành cho vợ chồng con cái, 
lòng thương tưởng đến cha mẹ không còn như ngày xưa nữa. Bấy 
điờ dòng cảm xúc dành cho cha mẹ giảm đi rất nhiều. 

Bản chất giới tính giữa trai và gái khác nhau căn bản ở dòng 
cảm xúc ứng xử. Con gái vẫn còn giữ lại sợi dây tình cảm nhất định 
đối với cha mẹ ruột. Vì người nữ có cảm xúc dâng trào, cảm nhận 
được tấm lòng bao la vĩ đại mà cha mẹ đã dành cho họ. Người nam 
thì khô cần hơn, không nhạy cảm. Do đó đứa con trai dứt ra dòng 
cảm xúc và có thể đối xử với cha mẹ một cách khô cằn giống như 
cha của họ đối xử với họ vậy. Nếu chúng ta hiểu được điều này thì 
đừng quá bận bịu, lo lắng mà sống với tất cả giá trị của mình. Sống 
qua rồi thì buông bỏ nỗi lo xuống, mới cảm thấy nhẹ nhàng, thư 
thái. Nỗi lo không giúp cho chúng ta giải quyết được vấn đề, ngược 
lại làm vấn đề rối rắm nhiều hơn. 

Nhiều người Mỹ gốc Việt đang sinh sống ở Hoa Kỳ mua nhà 
trả øóp, mỗi tháng phải trả ngân hàng 1.000 đến 2.000$ để 
tháo øỡ nợ mua nhà. Họ phải đóng tiền cho một số loại bảo 
hiểm nhất định. Sau khi lãnh lương chỉ còn vài trăm để chỉ 
tiêu. Chưa nói đến các khoản chi trong quan hệ giao tế cộng 
đồng. Khi nghe tin người thân ở Việt Nam bị hoạn nạn, trong 
lòng bứt rứt vô cùng, nên phải cắt xén phần chi tiêu của bản 
thân gởi về giúp đỡ. Đối với người có dòng cảm xúc cường điệu, 
khi người thân bị bệnh, việc giúp đỡ tiền bạc vẫn chưa cảm 
thấy an tâm, trong lòng luôn lo lắng. Rõ ràng, dòng cảm xúc 
này đâu làm cho người thân giảm bớt bịnh đau. Cái khổ đau vật 
lý đó vẫn đang được trưởng thành hằng ngày, hằng giờ theo quy 
luật mà đức Phật nói: Hễ già phải bệnh, hễ bệnh phải khổ đau mà 
khổ đau thì người đó phải chấp nhận. Không ai có thể vào đó để 


HẠ NHIỆT CẢM XÚC § 65 


thay thế nỗi khổ niềm đau mà họ đang có. Vậy mà chứng bệnh của 
người thân vẫn làm cho chúng ta không bao giờ cắt đứt dòng cảm 
xúc của mình đối với người ở cách xa vời vợi. Như thế chỉ làm cho 
người đó cảm thấy nặng tru cõi lòng hơn. 

Theo quan niệm của nhà Phật, hãy chia sẻ những øì chúng 
ta đang có cho những người thân. Sự chia sẽ này là nhu cầu rất 
cần thiết. Chúng ta có thể cắt bớt một phần nhỏ chỉ tiêu gởi 
cho những người thân, người nghèo đang gặp khó khăn. Điều 
này rất tốt. Bởi vì, nó giúp cho người kia hạnh phúc và ta cũng 
cảm thấy vui trong lòng. 


Chẳng hạn như người đang sống vùng thôn quê hẻo lánh, số 
tiền khoảng hai triệu đồng là cả một sự nghiệp mà người đó lao 
động nhiều năm chưa chắc đã dành dụm được. Nếu chúng ta ở 
đây có thể góp nhau mỗi người một chút rồi thông qua các tổ 
chức từ thiện, giúp họ có điều kiện mổ mắt với số tiền khoảng 
500.000đ VN, tương đương 33 đô la mỗi ca. Làm như vậy chúng 
ta đã mang lại ánh sáng cho người bất hạnh hơn mình, giúp 
cho người được sáng mắt sống trong hạnh phúc với gia đình. 

Chúng ta nên mở lòng từ bi và mong rằng mọi người đều 
có được ánh sáng, niềm vui, công ăn việc làm đầy đủ. Hiếm ai 
thuê mướn người mù làm việc. Vì vậy, người mất ánh sáng là 
người mất đi khá nhiều cơ hội. 

Người bất hạnh nên chặn đứng dòng cảm xúc lại. Người 
phát tâm làm việc lành, giúp cho những mảnh đời bất hạnh 
cũng nên chuyển hóa cảm xúc, khi nhìn thấy hoặc cảm nhận 
nỗi đau khổ của người khác. Lo cho người thân là điều nên làm 
nhưng đừng quá bi lụy về người thân đó. Chia sẻ tài sản của 
mình cho họ thôi, còn nỗi khổ nỗi lo chúng ta hãy chận đứng 
lại, để trong cái lo, sự phát tâm, sự lao lực của chúng ta manø 
lại trạng thái thơ thới, thoải mái cho người cần giúp. Được vậy 
thì cả hai đều cảm thấy hạnh phúc trong lòng. 


644 § CHUYỂN HÓA CẮM XÚC 


LIÊN MINH CẢM XÚC 


Sự cường điệu làm cho cảm xúc trương phình lên, giống như 
trạng thái bơm hơi vào bong bóng. Vì bong bóng có một sức chứa 
nhất định, nếu cố bơm hơi vào thì bong bóng sẽ nổ tung. Do đó 
khi vưi quá mức hay khổ cùng cực làm cho hoạt động của cơ thể 
và tâm không chịu nổi. Vì vậy, nhiều người sau cuộc vưi hoặc một 
trận khổ có thể bị tai biến mạch máu não, hay bị những chứng 
bệnh về tim mạch v.v... Cường điệu cảm xúc là đấy lài hạnh phúc 
về quá khứ hoặc xua đuổi các hạnh phúc trong hiện tại đi vào sự 
mơ tưởng tương lai. Khi cắt đứt gốc rễ hiện tại, dù cho có đầy 
đủ điều kiện vật chất và các phương tiện sống, nhưng vĩnh viễn 
chúng ta không hít thở được bầu không khí hạnh phúc. Như vậy, 
chúng ta đang trở thành người bất hạnh. 


Hãy sống với trạng thái cảm xúc thăng bằng, nhẹ nhàng, 
thư thái, thẳnh thơi. Lúc đó, bạn sẽ cảm nhận được những gì 
đang có, và không mặc cảm với những gì không có. Như vậy 
bạn thoát khỏi mặc cảm, khổ đau, không còn than trời trách 
đất. Cường điệu cảm xúc có thể tạo cho chúng ta những liên 
minh trong cuộc sống. 


Người vợ khi biết chồng có vợ bé sau chuyến về thăm quê 
hay nơi làm việc. Người vợ buồn quá và hận chồng. Cơn giận 
khiến bà ta tìm những liên minh để trút cơn giận cho những 
đứa con, vạch tội người chồng cho con biết. Nếu đứa con mới 5, 
7 tuổi đầu thì nó nghe và cảm nhận được nỗi khổ của mẹ. Gần 
đũi của mẹ nhiều, càng xa lạ với cha nên từ nhỏ nó đã có cảm 
điác không øần gũi với cha. 

Nếu cha mẹ ly dị thì nó muốn sống nương vào mẹ. Vì muốn 
tạo liên minh cảm xúc, nhiều người mẹ khổ đau đã buộc con 
cái không được liên lạc với cha, phải cắt đứt quan hệ để trừng 
phạt cha mà lẽ ra đứa bé này có cơ hội tiếp xúc được dòng cảm 
xúc hạnh phúc với cả người mẹ và người cha. Ngược lại, nó chỉ 


HẠ NHIỆT CẢM XÚC § 65 


nhận được một chiều cảm xúc của người mẹ. Còn người cha 
thì nó vĩnh viễn không được nhìn, dù rằng cha rất thương nó. 


Nhiều người chồng, dù đã chia tay với vợ rồi, nhưng thỉnh 
thoảng vẫn về thăm con trong những ngày cuối tuần, chở đi 
chơi để nó không có cảm giác mặc cảm tự ti khi nhìn thấy 
chúng bạn được cha chở đến trường mỗi ngày. Cuối tuần được 
cha dẫn vào công viên, thưởng thức những nền văn hóa đẹp. 
Cảm xúc mặc cảm đó làm nó rất bực bội và tức tối với người đã 
tạo ra nỗi khổ và niềm đau cho mẹ. 

Tạo ra những duyên cảm xúc như vậy, rõ ràng chúng ta đẩy 
con cái vào chỗ bất hạnh. Theo đạo lý nhà Phật thì người con 
cần phải hiếu thảo với mẹ lẫn cha. Mẹ và cha là hai đấng sanh 
thành có ý nghĩa quan trọng nhất trong đời người. Dù cho tình 
huống người con không được cha mẹ nuôi nấngø, chăm sóc, 
điáo dục trưởng thành, phận làm con cũng phải mang ơn cha 
mẹ, nhờ cha mẹ, mới có sự sống với hình thức con người. 


Có những người mới lọt lòng ra đã bị mẹ bỏ rơi, có trường 
hợp như quăng vào sọt rác, bỏ bên vệ đường hoặc trước cô nhi 
viện. Đứa trẻ khóc la và những người thương tâm đã bế trẻ về 
làm con nuôi, đến ngày khôn lớn, trưởng thành. Mỗi lần nghe 
nói đến tình cha cao cả như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ bao la như 
nước trong nguồn chảy ra, những người mồ côi không bao giờ 
có được dòng cảm xúc như những đứa trẻ được cha mẹ nuôi 
nấng và thương yêu. Mỗi khi thấy đứa bé khác hoan hô vỗ tay 
tung tuế đối với sự hạnh phúc của cha mẹ, thì những đứa bé 
này mặc cảm và hận cha mẹ vô cùng. 


Nếu có những tình huống tương tự như vậy thì chúng ta hãy 
tâm niệm và dạy cho những người kia cùng tâm niệm rằng, dù 
sao đi nữa chúng ta phải biết chuyển hóa cảm xúc. 


Hãy tâm niệm rằng: Nếu không có mặt cha mẹ thì vĩnh 


66 § CHUYỂN HÓA CẮM XÚC 


viễn không có mặt ta tronø cuộc đời. Nếu mất đi tình thân 
của người cha hoặc người mẹ, thì nên tâm niệm rằng, có 
lẽ cha mẹ nghèo khó quá nên không thể nào nuôi nổi đứa 
con trưởng thành. Nếu cha mẹ nghèo quá phải nuôi ta trong 
cảnh đèo bồng lực bất tòng tâm thì ta khó có thể trưởng 
thành và mất nhiều cơ hội thuận lợi khác. Gia đình có thể 
trở thành những người ở đợ hay làm kẻ ăn xin. Vì thế, cha 
mẹ mới đặt ta vào xó nhà người giàu, đưa ta đến cô nhi viện 
để ta có cơ hội tiếp xúc với tình cảm nøọt ngào của những 
người không con cháu. Nên dòng cảm xúc thương cảm đổ 
đồn vào trong lòng ta. Sự bất hạnh này tạo cơ hội để ta tiếp 
nhận được những hạnh phúc khác. 


Nếu quan niệm được như vậy thì những trẻ mồ côi bất hạnh sẽ 
không còn cảm xúc hận cha hận mẹ nữa. Ngược lại, nhờ chuyển 
hóa cảm xúc tiêu cực, thì vẫn thầm cảm ơn mẹ cha đã biết đặt ta 
vào trong hoàn cảnh thích hợp. Nhờ hoàn cảnh đó mà hàng trăm 
người cha mẹ nuôi đã nhường cơm, áo thăm viếng ta hằng ngày 
với những bài ca rất hay và với những tấm lòng rất đẹp. Thỉnh 
thoảng, có dịp cũng nên bỏ chút thì giờ đi thăm viếng những trẻ 
mồ côi trong các viện cô nhi. Chúng ta mới thấy được phương diện 
hạnh phúc của những đứa bé này như thế nào. 


Nhà Phật dạy chúng ta quan niệm rất tích cực là đừng liên 
minh cảm xúc. Đừng đẩy người thân nhất vào phe phái của mình 
để khoanh vùng cảm xúc với những người khác thì họ mới có 
cơ hội tiếp xúc cảm xúc với cha mẹ, anh em. Dân gian Việt Nam 
có câu : “Thương người thương cả đường đi, ghét người ghét cả 
tông chi họ hàng”. Khi thương một người nào đó rồi tất cả những 
đì người đó có chúng ta vẫn thấy đẹp, vẫn thấy quý mến và dễ 
thương. Còn khi ghét ai rồi thì chúng ta cô lập hoàn toàn, và thế là 
những øì liên quan tới người ấy cũng thấy ghét luôn. 


Theo nhà Phật, chúng ta đang sống trong dòng cảm xúc liên 


HẠ NHIỆT CẢM XÚC § 67 


minh, cô lập với những gì không ưa thích. Như thế là chúng ta 
đang rơi vào trạng thái bất hạnh. Nỗi khổ niềm đau của những 
người đi trước, những øì đã qua rồi, tại sao chúng ta lại ôm nó 
vào lòng, mà lẽ ra trong giờ phút hiện tại là cơ hội tốt nhất để 
tiếp nhận niềm vui và hạnh phúc. 


Vì vậy, những cảm xúc thù hận của thế hệ cha ông, đừng gieo 
rắc cho thế hệ con cháu. Chúng ta phải lấy tinh thần vô ngã vị tha 
và lòng từ bi để gieo rắc sự hỷ xả, bao dung, tấm lòng thương cảm 
để giúp cho những thế hệ mai sau, ngày càng được thăng tiến, 
phát triển. Bởi trong những hận thù va chạm, xung đột sẽ không 
sinh sôi nảy nở những điều tốt đẹp. Chỉ có sự hòa đồng, tha thứ 
mới là cao thượng và tạo nên hạnh phúc mà thôi. Cũng giống như 
nước hòa hợp với sữa đến độ ta không nhìn thấy hai chất này tách 
biệt lẫn nhau thì đời sống giá trị hạnh phúc nó sẽ có mặt một cách 
trọn vẹn. Hiểu được như vậy thì đừng tạo bất hòa với người thân, 
mới có cơ hội để tiếp nhận niềm vui và hạnh phúc. 

Chúng ta hãy dựa vào tinh thần nhà Phật để chuyển hóa 
cuộc đời bớt đi những dòng cảm xúc khổ đau, bất hạnh. Nhà 
Phật dạy chúng ta, nếu không may mắn rơi vào tình huống đó 
thì đừng vùng vẫy, hoảng hốt mà hãy bình tĩnh để giải quyết 
cảm xúc khổ đau một cách nhẹ nhàng, giảm thiểu được tình 
huống øây thương tổn ở mức tối đa. Trong chúng ta, không 
ít người đã từng có nỗi khổ niềm đau và đã tháo øỡ được một 
cách thành công. Đó chính là những bài học về sự chuyển hóa 
cảm xúc rất cần được phổ biến và phát huy. 


Phần III 
CHUYỂN HÓA CẢM XÚC 


Chùa Việt Nam, Housfon, Hoa Rỳ, 3-7-05 
Phiên tá: Huynh Ngọc Hạnh 
Hiệu chỉnh: Nguyễn Bá Cấm 





CHUYỂN HÓA CẢM XÚC § 7] 


CHIA SẺ NỔI ĐAU 

Có người nói: cảm xúc gắn liền với cuộc đời từ khi tôi mới 
lọt lòng, có gì đâu phải chuyển hóa. Khi buồn, vui, tích cực, tiêu 
cực, lúc thế này, thế nọ đều là chuyện thường tình như nắng 
với mưa. Bây giờ nói chuyển hóa, phải chăng chuyển là đổi 
hướng; còn hoá là làm thăng hoa hay làm biến dạng? 


Khái niệm chuyển hoá, thật ra đòi hỏi sự chăm sóc rất cẩn 
trọng của hành giả đối với tất cả những øì tồn tại tương thuộc 
điữa thân thể vật lý, với môi trường sống, tâm tư tình cảm, 
nguyện vọng con người. Cho nên chúng ta có thể vận dụng sự 
chuyển hoá, thậm chí dù muốn hay không để tạo ra những thứ 
mà chúng ta đang cần. 


Vấn đề quan trọng trong đời sống sinh hoạt hằng ngày của 
chúng ta, làm thế nào để chuyển hóa cảm xúc khổ đau. 


Gia đình thân hữu đến thăm chúng tôi tại Trung tâm Phật 
điáo Chùa Việt Nam, báo tin không vui, là gia đình người anh 
vừa bị cướp. Bọn chúng lấy hết hột xoàn, cà rá, kim cương còn 
đánh trọng thương ông anh. Ông chỉ còn nhớ là có hai người. 
Một người da đen và một người Mêxico đã cưỡng bức buộc ông 
điao chìa khóa rồi mở tủ lấy hết tài sản. 

Nỗi khổ niềm đau như vậy có mặt ở khắp mọi nơi. Khi chúng 
ta lắng nghe thông tin trên các đài, báo chí thì tình trạng người 
này bị khổ, người khác bị đau, kẻ bị giết, người bị bóc lột lúc 
nào cũng có. Đôi khi chúng ta cảm động, xót xa, rơi nước mắt 
và có khi nghe những sự kiện như vậy, chúng ta cũng dứng 
dưng. Bởi nó không liên hệ øì đến dòng cảm xúc của mình. 


Là người thân thuộc thì cảm xúc trước nỗi khổ niềm đau 
như vậy rất lớn. Họ phải tìm cách an ủi và tìm cách giúp cho 
người thân vượt qua cơn khủng hoảng hiện tại. Trong trường 
hợp như vậy thường có hai khuynh hướng biểu tỏ nỗi khổ đau. 


72 § CHUYỂN HÓA CẮM XÚC 


Khuynh hướng thứ nhất: Truy tìm gốc rễ khổ đau. Khi khổ 
đau xảy ra thì biểu tổ bằng cách an ủi chính mình, khi nghĩ 
rằng có lẽ do quá khứ, hay hiện tại, mình đã làm việc gì đó 
mang lại nỗi khổ niềm đau cho người khác. Cách lý giải như 
vậy là quy trách nhiệm tất cả cho chủ nghĩa quá khứ mà đôi lúc 
không biết mình có làm hay không. Có người biết mình có làm 
nhưng có người không biết. Khi quy trách nhiệm như vậy thì 
sẽ nghĩ đến tình huống phát triển không khôn ngoan, dẫn đến 
thái độ chấp nhận sự kiện đã được an bài. Do thượng đế, các vị 
thần linh đã sắp xếp vận mệnh, cho mình được hạnh phúc hay 
khổ đau tùy theo ý muốn của các ngài. 


Trong kinh điển nhà Phật cho rằng khi chúng ta lý giải mọi 
sự kiện khổ đau thời hiện tại gắn liền với một cái gì đó trong 
quá khứ; như vậy, chúng ta sẽ không có nguyện vọng dù chánh 
đáng để tháo gỡ những bế tắc đang có mặt ở hiện tại. Bởi 
chúng ta nghĩ có nỗ lực rồi cũng hoàn không, không thể nào 
tháo øỡ được. Đức Phật nói đó quả thật là một điều rất đáng 
tội nghiệp. Hầu như phần lớn những người có niềm tin tín 
ngưỡng tôn giáo dù nhất thần hay đa thần ít nhiều đều có 
những cách thức lý giải như vậy. 

Có người đặt vấn đề liệu học thuyết nhân quả của nhà Phật 
có quy trách nhiệm nỗi khổ niềm đau vào trong quá khứ hay 
không? Câu trả lời là không. Mặc dù thỉnh thoảng có một vài 
bản kinh như kinh Nhân Quả Ba Đời cho rằng: Làm một việc 
đì thì quả báo sẽ theo chúng ta như bóng với hình, hay như 
bánh xe lăn theo con bò. Quy luật đó rõ ràng là có. 


Nhưng lý giải nếu ta làm một việc xấu nào thì phải gánh lấy hậu 
quả nấy là không đúng với nhân quả. Nhân quả là cái đì đó mang 
cùng tính chất chứ không cùng khối lượng. Vì trong quá trình 
sống, con người gần như thay hình đổi dạng tâm tính, kéo theo sự 
thay đổi hành vi, nhờ đó, thay đổi nhân quả trong quá khứ. 


CHUYỂN HÓA CẢM XÚC § 73 


Thỉnh thoảng, chúng ta bắt gặp câu kinh Pháp Cú nói về 
hình ảnh của mặt trời bị vầng mây đen che phủ, có ngọn gió 
thổi qua, vầng mây đen tan biến mà lẽ ra đưa đến cơn mưa 
nặng hạt, bây Øiờ trở thành mưa lâm râm. Đức Phật nói cũng 
tương tự như vậy, nếu có một người nào, có sự nỗ lực tích cực, 
có phương pháp, gieo trồng những hạt giống tốt lành, chân 
thiện thì những øì đã gieo trong quá khứ có thể được thay đổi, 
được chuyển hóa theo cách thức đối lập, loại trừ lẫn nhau. 


Như vậy, liệu những việc làm quá khứ vẫn diễn ra ở hiện tại 
theo cách thức hễ làm việc gì thì việc ấy xảy ra hay không? Cho 
nên quy trách nhiệm về việc an bài nỗi khổ của hiện tại cho 
thượng đế là sai lầm từ cách thức đặt vấn đề. 

Cách lý øiải thứ hai cho sự kiện bị cướp nêu trên là quy trách 
nhiệm vào hiện tại, do gia đình bất cẩn, không gắn hệ thống an 
ninh, hay do sơ ý hoặc vô tình để lộ gia tài øiàu có nhiều vàng 
bạc, châu báu cất giữ tronø nhà cho người khác biết. Nên kẻ 
cướp lợi dụng cơ hội thuận lợi chuồn vào nhà cướp bóc. Lý giải 
như vậy rất phù hợp với đạo lý nhà Phật. Bởi vì tất cả những øì 
diễn ra tronø cuộc đời này 70% nằm ở mấu chốt hiện tại. 


Khuynh hướng thứ hai: Phản ứng trước nỗi đau. Sau khi 
xác quyết được gốc rễ của nỗi đau, có hai phản ứng khác nhau. 
Thứ nhất là phản ứng giận dữ. Giận trước nhất là thấy thân thể 
mình bị đánh trọng thương, tài sản quý giá bị người cướp. Tất 
cả tài sản dành dụm bao nhiêu năm trời, bây øiờ không cánh 
mà bay, ai mà chẳng buồn. Càng suy nghĩ nỗi hận thù càng dễ 
xuất hiện. Bấy giờ dòng cảm xúc an lạc bị lay động, thay hình, 
đổi dạng trở nên tiêu cực. 

Thứ hai là phản ứng thản nhiên. Vì nghĩ rằng trên đời này, 
con người chỉ có mạng sống là quý báu nhất. Tuy mình bị thương 
nhưng mạng sống vẫn còn, thì có thể tạo dựng lại được tất cả. Nếu 
mỉm cười nghĩ rằng số phận không đến nỗi bi đát với mình thì 


'74' § CHUYỂN HÓA CẮM XÚC 


sẽ có cơ hội hồi phục cảm xúc rất nhanh sau một thời gian. 


Như vậy, có thể nói dòng cảm xúc như nước thủy triều lên 
xuốnø, hay bảng nhiệt độ nóng, lạnh thay đổi liên tục trong 
ngày. Sự thay đổi dòng cảm xúc nó còn øấp bội lần của thủy 
triều và nhiệt độ. Nếu thấy được dòng chảy tâm lý của mình 
lệ thuộc rất nhiều vào điều kiện môi trường, hoàn cảnh, quan 
hệ đối tác thì đừng øiữ trạng thái cảm xúc trong một thời gian 
quá dài, đến độ làm mất đi trạng thái an lạc và thảnh thơi. Do 
đó, chăm sóc cảm xúc là một trong những nhu cầu cần thiết. 


Đức Phật dạy: Bất cứ tình huống nào người Phật tử cũng 
không nên xem thường gøiá trị hạnh phúc mà mình đang có, đã 
bị mất hay là sắp có. 


Trong kinh 7» Lăng Nghiêm có câu chuyện kể về chàng 
thanh niên rất đẹp trai, khôi nøô, tuấn tú. Sáng thức dậy, anh 
có thói quen soi gương. Một hôm, như thường lệ, sau khi nøủ 
dậy anh ta soi đương. Bỗng nhiên anh la thất thanh rằng tôi bị 
mất đầu. Anh chạy hoảng hốt kéo theo sự chú ý của rất nhiều 
người. Anh di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. 


Lúc đó Tăng đoàn của đức Phật đi ngang qua, nghe biết 
sự kiện, nhưng vẫn thản nhiên. Các vị Tỳ kheo vẫn tiếp tục 
đi thiền quán từng bước thẳnh thơi, nhẹ nhàng, an lạc và ghi 
nhận sự kiện diễn ra đó. Về đến Tịnh xá, ngài A Nan mới thưa 
với đức Phật rằng: 

- Kính bạch Thế Tôn, khi sáng chúng con nhìn thấy cậu 
thanh niên, không biết vì lý do gì mà la thất thanh ôm cái đầu 
của mình mà nói rằng “Tôi bị mất đầu, xin trả cái đầu cho tôi, 
xin cứu giúp cái đầu của tôi”. 

Đức Thế Tôn giải thích: Đó là một trong những ảo giác rất đáng 
tội nghiệp. Đôi lúc chúng ta có rất nhiều thứ nhưng do chứng bệnh 
mặc cảm, tự ti không dám tin rằng mình có những chất liệu quý 


CHUYỂN HÓA CẢM XÚC § 75 


điá, đức tính tốt, giá trị tỉnh thần an lạc, thảnh thơi rồi nhìn người 
khác thèm thuồng ước gì mình được như họ. 

Ngưỡng vọng người này, thán phục người nọ mà không biết 
mình cũng đang có những thứ đó. Bên cạnh sự thán phục 
học hỏi người khác thì chất liệu quan trọng nhà Phật dạy là 
khai thác những gì mình có. Như vậy mới giải quyết được thân 
phận cùng khổ của mình tronø thời gian ngắn. Bằng không sự 
ngưỡng vọng kéo dài sẽ nuôi lớn sự khổ đau. Dòng cảm xúc của 
chúng ta sẽ bị rơi vào tình trạng bế tắc. 


Có thể cậu thanh niên rơi vào tình huống nhiều đêm liền mất 
nøủ hoặc do biến cố tình cảm, chẳng hạn như trong yêu đương 
không trọn vẹn, không được chấp nhận. Cũng có thể hạnh phúc 
liên quan đến thị giác về ngoại diện bảnh bao của mình. Khi cuộc 
tình đang hồi bị thách đố, anh ta bị khủng hoảng. 


Do tưởng tượng sai dẫn đến ảo giác, anh ta cảm thấy 6ương 
mặt của mình ngày hôm nay không còn đẹp nữa. Những nếp 
nhăn bắt đầu xuất hiện, nên người yêu đã từ bỏ mình. Nghĩ 
như vậy, anh ta bị ảo giác thấy mình không còn cái đầu nữa. 
Chính vì trạng thái không còn đầu, nên người khác mới xa 
lánh, ruồng bỏ mình, khi ấy nỗi khổ niềm đau tiếp tục gia tăng. 


Trong tình huống chàng trai mất đầu có thể nói đó là một nỗi 
khổ đau ảo giác. Dù ảo giác, nhưng nó vẫn thuộc về thọ khổ của 
tỉnh thần. Rất nguy hiểm. Thậm chí nguy hiểm hơn rất nhiều so 
với dòng cảm xúc khổ thọ của thân thể vật lý. Một người có bản 
lĩnh, sức chịu đựng hoặc đã từng vào sanh ra tử làm những công 
việc mang tính mạo hiểm, họ không thấy quá mức chịu đựng, nên 
khống chế cảm xúc bằng cách đè nén hoặc thể hiện bên ngoài 
không hề sợ hãi, khổ đau mà có thể vượt qua được. 


Những người sống nặng về trạng thái cảm xúc, khi bị bế tắc, 
dòng ức chế cảm xúc có thể làm họ bị điên cuồng. Chúng ta đã 


76 § CHUYỂN HÓA CẮM XÚC 


từng chứng kiến nhiều người bị điên, nếu không khéo chúng 
ta cũng có thể trở thành nạn nhân. 


Do đó, chăm sóc cảm xúc là một trong những cách thức chuẩn 
bị để chúng ta vượt thoát khỏi tình huống ảo giác khổ đau. Khi bị 
dòng cảm xúc khổ đau chinh phục và chi phối, mình không hoảng 
hốt lo sợ đến độ bị bế tắc. Phải hết sức bình tĩnh mới nhìn thấy 
những dòng chảy cảm xúc đang hiện hành trong tâm trí là tiêu cực 
hay tích cực, cái gì cần giữ lại, cái gì cần quên đi. 

Thấy mà nghĩ như chưa từng thấy, nghe rồi tưởng chừng 
như chưa từng nghe, ngửi rồi như chưa từng ngửi. Chỉ giữ lại 
những gì thật sự cần thiết. 


Đó là một trong những cách thức mà đức Phật dạy là thông 
qua sự buông xả và øom tâm vào trong mấu chốt của hiện tại. 
Con người có thể đẩy lùi được dòng cảm xúc tiêu cực, không 
để lây lan từ ngày này sanø ngày khác, từ người này sang người 
kia và trong các mối quan hệ đối tác. 


ĐỪNG ĐÈ NÉN 
Đề cập đến vấn đề đè nén cảm xúc, chúng ta thấy thường có 
hai khuynh hướng sau: 


Khuynh hướng thứ nhất là đè nén và chịu đựng. Người có 
sức chịu đựng nhiều chừng nào thì mức độ đè nén cao chừng 
đó. Trong trạng thái đè nén, chúng ta có ảo giác rằng đang 
thành công, chiến thắng cảm xúc khổ đau, vượt lên và làm 
chủ được nó. Nhưng trên thực tế thì sự đè nén cảm xúc là một 
trong những cách dẫn đến sự bế tắc lâu dài về sau. 


Đề nén là một phản ứng dùng cưỡng lực mạnh hơn để trấn 
áp một cái øì đó nhẹ, ít hơn. Cưỡng lực này thông thường có 
thể khởi đầu bằng tâm sân rất vi tế. Chẳng hạn làm ăn bị thất 
bại nhiều lần, chúng ta kêu cứu, mong được giúp đỡ. Sự giúp 


CHUYỂN HÓA CẢM XÚC § 77 


đỡ giống như hạt mưa rơi trên sa mạc nóng bỏng, chẳng thấm 
tháp vào đâu. Từ đó, mới dùng cưỡng lực bất cần, qua SUY nghĩ, 
“Bây giờ tôi không cần những thứ đó”, vì tôi có mong cầu vẫn 
không đạt được những gì mong muốn. 

Thái độ cứ chịu đựng, đè nén tới mức độ nào đó rồi dần 
quen đi sẽ phản tác dụng tâm lý. Cảm giác đau khổ diễn ra 
nhiều quá làm cho người ta cảm thấy không còn đau khổ nữa. 
Một người bị đau nhức khớp xương thường xuyên thì thấy bình 
thường. Còn người khỏe mạnh lâu lắm mới bị bệnh vài ngày là 
cảm thấy rất khó chịu. Như vậy sự đè nén thường xuyên làm 
cho cảm xúc bị chai lì. Trạng thái chai lì cảm xúc không phải 
là trạng thái vượt lên trên, cũng không phải trạng thái chuyển 
hóa, mà đó là trạng thái bế tắc. Cũng giống như ổ nối dòng 
điện bị rỉ sét. Khi cho dòng điện vào nó không còn truyền điện, 
chúng ta tưởng là đã mất điện. Nhưng thật ra chỉ vì chất sét 
rỉ bám vào làm cho hoạt dụng của nó không thể hiện ra thôi. 
Dòng cảm xúc của nỗi khổ niềm đau cũng tương tự như vậy. Vì 
thế sự đè nén cảm xúc không phải là giải pháp. 

Trong kinh Bách Dụ kể: có anh chàng đi làm ăn buôn bán 
xa, không may đi lạc vào sa mạc. Mấy nøày sau, da anh bị bỏng 
và ghẻ chóc bắt đầu xuất hiện. Lương thực mang theo đã khô 
cạn. Lúc đó giọt nước là nhu cầu quan trọng nhất đối với anh. 
Còn những thứ như vàng bạc châu báu quý giá anh mang theo 
cũng như cả sự nghiệp mà anh đang có không còn quan trọng 
nữa. Anh chỉ mong mỏi có được giọt nước mà thôi. Đuối sức, 
anh bò lê lết trên sa mạc rồi ngủ thiếp đi. 


Khi thiếp đi như vậy thì sức khỏe anh hồi phục. Tỉnh dậy 
thấy trời đang tối, anh đi thật nhanh và đến được khu vực 
không còn sa mạc nữa. Nhưng rất tiếc, nơi đây cũng không có 
nước. Giữa đêm tối anh mơ tưởng tới nước. Đến giữa khuya, 
màn sương buông xuống, dưới ánh trăng vằng vặc, anh nhìn 


7 § CHUYỂN HÓA CẮM XÚC 


thấy sương như là nước, chạy lại chộp lấy sương nhưng không 
uống được sương, cũng không uống được nước. 


Anh ngã quy trên mặt đất và nghĩ rằng, những nỗ lực này 
không mang lại kết quả gì. Anh chấp nhận cái chết và nghị, 
“Thôi đời sống mình đến đây đã hết rồi, có tìm nước cũng vô 
ích”. Cho nên anh đè nén cảm xúc lại và liên tưởng như đang 
ở trong cảnh giới có rất nhiều nước. Anh ngủ thiếp đi. Ngày 
hôm sau dân làng phát hiện anh ta đang nằm hấp hối và cõng 
anh đến khu vực có nước. Họ cho anh uống nước. Tỉnh lại, mở 
mắt ra trước mặt anh là một con sông trong vắt, nhiều trẻ em 
đang nô đùa tắm mát. Họ lấy nước cho anh uống, anh hất đổ 
hết nước và nói rằng nước không có. Tôi không thấy nước mà 
chỉ có sương thôi, sức khỏe tôi bây giờ đâu còn nữa. Nếu tôi có 
uống nước này vào thì tôi cũng chết thôi. Thà tôi chịu khát bởi 
thân thể này không còn đủ sức để chứa đựng được nữa. 

Câu chuyện đó nói lên một điều là đôi lúc chúng ta không biết 
cách để chuyển hóa cảm xúc. Nỗi khổ niềm đau sẽ làm cho các 
mạch cảm xúc bị đóng băng hoặc bị thoái hóa. Đến khi hoàn cảnh, 
điều kiện, trạng thái an lạc hạnh phúc xuất hiện, chúng ta cũng 
đẩy nó ra bên ngoài, không thừa nhận. Ta cố tình đè nén đến độ 
tâm hoàn toàn trở nên chai lì. Dĩ nhiên quá trình đè nén được tập 
dượt rất nhiều lần thông qua sự kiên nhẫn và chịu đựng, cho đến 
khi bị bế tắc không còn lối thoát. Lúc đó trạng thái khổ đau cùng 
cực diễn ra và ta sẵn sàng chấp nhận cái chết. 


Câu chuyện ngụ ngôn này nói lên rằng nếu nỗ lực, chúng ta 
sẽ có con đường. Con đường nỗ lực sai lầm sẽ dẫn tới khổ đau. 
Những nỗ lực chân chánh dẫn tới hạnh phúc và an lạc. Do đó, 
đừng để tâm trí rơi vào tình trạng bế tắc hay bỏ cuộc. Trạng 
thái tâm lý chạy trốn này thường làm cho con người tìm đến 
quyên sinh hoặc trở thành con người bi quan, yếm thế, sợ hãi, 
do dự, thiếu kiên quyết và thiếu lập trường trong tương lai. 


CHUYỂN HÓA CẢM XÚC § 79 


Nhiều người có năng lực, kiến thức, tiềm năng nhưng họ 
không tin rằng họ làm được gì nên đã dẫn đến tình trạng 
không lối thoát. Bởi họ đã từng trải qua nhiều khổ đau đến độ 
đè nén, dẫn đến tình trạng phản tác dụng. Nếu chúng ta an ủi 
thân phận mình bằng chủ nghĩa quá khứ và đè nén theo cách 
thức nghĩ mình có thể chịu đựng được mà không tìm đến một 
giải pháp khả thi, thì tất cả nỗ lực trở nên uống phí, làm cho 
nỗi khổ niềm đau trương phồng và gia tăng. 


Khuynh hướng thứ hai là giải pháp chạy trốn. Khi không 
chuyển hoá cảm xúc được thì có người chọn giải pháp chạy 
trốn trước nỗi khổ niềm đau. Sự chạy trốn có thể tồn tại dưới 
hình thức im lặng và bỏ cuộc. 

Khi có người nào đó trù dập, ăn hiếp, từng có lời thị phi, 
vu khống chẳng hạn, có người sợ quá nên phải tìm cách trốn 
tránh họ. Mỗi lần gặp họ trước mặt quần chúng thì lờ đi, giống 
như mình chưa từng quen biết, chưa từng bị nhục mạ, nhờ đó, 
tâm được bình an và không ai khuấy động vết thương cảm xúc 
trong mối quan hệ giữa mình và người kia. Sự làm lơ, chạy trốn 
tạo ra ảo giác mình được an toàn. Trên thực tế, trong những 
lúc chúng ta ứng xử như vậy người kia vẫn không buông tha 
đâu. Rồi những nghịch cảnh lại tiếp tục gia tăng nên chạy trốn 
không phải là giải pháp lâu dài. 

Chuyện dân gian Việt Nam có kể rằng: chim cú và chim 
khách là đôi bạn rất thân. Đôi bạn này lại có hai giọng hót hoàn 
toàn đối lập. Có điều không may là đôi chim này sống trong địa 
vực nền văn hóa Trung Hoa và Việt Nam. Người ta quan niệm 
rằng chim cú tượng trưng cho điềm xấu. Khi cú kêu là để báo 
tin cho cái chết sẽ đến. Cho nên mỗi khi nghe tiếng cú kêu thì 
dân làng kẻ cầm ná, øậy, øạch ném, bắn, chọi xua đuổi. Ngược 
lại, chim khách được xem là điềm báo cho mọi điều tốt đẹp. 
Khi nghe chim khách kêu là báo hiệu có sự may mắn, tốt lành 


S0 § CHUYỂN HÓA CẮM XÚC 


sắp diễn ra. Cho nên mỗi khi chim khách xuất hiện thì dân 
trong làng đem gạo thóc cho nó ăn để giữ nó ở lại, mong trạng 
thái hạnh phúc kéo dài trong làng thật lâu. Quan niệm truyền 
thống sai lầm đó làm cho rất nhiều chim cú phải bỏ mạng. Còn 
loài chim khách thì sống an toàn và sunø sướng. 


Một hôm, chim cú buồn bã đến tâm sự với bạn khách: 
“Chị à! Bây giờ tôi phải đi nơi khác để sinh sống thôi. Chứ 
ở vùng này tôi làm sao sống nỗi”. “Tại sao vậy”, chim khách 
hỏi. Cú trả lời: “Vì ở xứ này không một ai cảm tình với tôi 
cả. Họ đối xử với tôi như thế, rất nguy hiểm. Vì vậy tôi phải 
sống xa chị. Tuy rất buồn nhưng cũng đành vậy thôi, chứ 
không cách nào hơn”. Nghe qua, chim khách hiểu được sự 
bế tắc của bạn cú và góp ý với chị ta rằng: “Nếu như đi nơi 
khác mà chị không thay đổi tiếng kêu thì người ta vẫn đối 
xử với chị như ở đây thôi, thậm chí còn tệ bạc hơn nữa”. 

Câu nói đó rất thâm thúy ở chỗ là cái bế tắc của nỗi khổ 
niềm đau làm cho con người phải trốn, bỏ hoàn cảnh, điều 
kiện, bỏ đối tượng, lánh những gì thuộc về tình huống mang 
lại những nghịch cảnh. Có thể khi ứng xử như vậy, người chạy 
trốn có cảm giác được an thân vì sự quấy nhiễu không còn nữa. 
Nhưng lại quên đi một điều là bế tắc trong sự truyền thông hay 
trong mối quan hệ øiao tế là mấu chốt quan trọng. Nếu không 
tháo øỡ được mấu chốt đó, thì đến chỗ khác chúng ta cũng tiếp 
tục đieo rắc hạt giống của sự bế tắc như vậy thôi. Vì thế, nỗi 
khổ niềm đau vẫn không được kết thúc. 


Nhân gian Việt Nam thường nói: “Tránh vỏ dưa øặp vỏ dừa”. 
Khi ta lẫn tránh khổ đau này thì có thể øặp khổ đau khác lớn 
hơn. Như vậy, chạy trốn trong trường hợp này không phải là 
điải pháp. Tháo øỡ bế tắc mới quan trọng. 

Quan niệm nhà Phật trong Tứ diệu đế dạy rằng đối đầu với 
nỗi khổ niềm đau một cách có nghệ thuật mới giúp chúng ta 


CHUYỂN HÓA CẢM XÚC § 8] 


vượt lên trên nỗi khổ niềm đau được. Công thức của bài pháp 
đầu tiên đức Phật dạy trong vườn Nai, cho năm vị thánh giả 
đầu tiên là nhận dạng khổ đau dưới hai chiều kích nhân quả. 
Đó là nhân quả thuộc khổ đau và hạnh phúc. 


Nhân quả bất hạnh được đặt ra theo chiều kích là quả khổ 
đau đưa lên trước để chúng ta sợ, sợ không phải để trốn mà để 
tìm nguyên nhân, nên nguyên nhân được giới thiệu theo sau. 
Trong hệ nhân quả hạnh phúc an vui của Niết-bàn được nêu ra 
trước. Nếu muốn, chúng ta không chỉ gọi là mơ ước suông mà 
phải tìm kiếm những con đường, phương pháp, cách thức để 
thực hiện, biến ước mơ thành hiện thực. 


Tiến trình nhân quả đã dạy chúng ta phải có bản lĩnh nhìn 
thấy những bế tắc trong cuộc sống. Chỉ khi nào thừa nhận 
mình đang bị bế tắc thì mới có cơ hội tìm ra được giải pháp 
thích hợp. Còn nhắm mắt không thừa nhận mình đang bị bế 
tắc, ngoảnh mặt làm lơ, không nøó ngàng đến, thì chúng ta có 
cảm giác an ổn nhất thời, chứ không phải là giải pháp. 

Là Phật tử, chúng ta nên huấn luyện bản lĩnh chịu đựng, có 
cái nhìn, thái độ phân tích tại sao mình lại rơi vào tình huống 
như vậy, mà người khác lại không. Mình bị khổ đau mà người 
khác lại được hạnh phúc, mình được thuận lợi mà người khác 
không được may mắn. Chỉ cần đặt vấn đề như vậy thôi là đã có 
thể tự giải thích được. 


Chẳng hạn, thông qua việc phân tích nhân quả, người 
Phật tử có thể nghĩ: Có lẽ trong quá khứ cách đây mười 
mấy năm mình đã từng là nhà giáo có lương tâm đạo đức, 
dù đồng lương ít ỏi mà vẫn thường xuyên giáo dục con em 
trong làng, thậm chí gia đình nào nghèo khó cũng giúp đỡ 
miễn phí và cho học bổng nữa. Nhờ vậy, ngày nay mình có 
nhu cầu mở mang kiến thức, sự tu tập nên điều kiện thuận 
lợi đến với mình rất nhiều. 


S2 § CHUYỀN HÓA CẮM XÚC 


Điều đó làm anh ta nghĩ ra tất cả bế tắc của người khác 
có gắn liền với những nguyên nhân mà họ đã tạo ra một 
cách vô tình hay cố ý. Chúng ta không được phép ngoảnh 
mặt, bịt tai trước những thực tại khổ đau, mà phải lắng 
nghe thật rõ, nhìn thấy thật sâu để tìm giải pháp. Có như 
vậy, thì nỗi khổ niềm đau của sự bế tắc không thể khống 
chế, chinh phục chúng ta được. 


QUÁN KHÔNG TÁC GIÁ 


Quán không có tác giả là phương pháp dạy chúng ta chiến 
thắng được dòng cảm xúc của bất hạnh. Tác giả là tác nhân tạo 
ra bất hạnh cho mình và cho người. Tác nhân của đau khổ có 
thể là người tiêu cực, thiếu đứng đắn, có đời sống phi đạo đức, 
thích gây rối, tạo ra bất hạnh cho người họ không thích. 

Khi quán không có tác giả là chúng ta nghĩ rằng mọi tình 
huống trái ngang diễn ra đối với mình đều là sự tình cờ, hoàn 
toàn không có dụng ý hay sắp xếp. Nhiều người có thể là thân 
nhân, vợ chồng, con cái hay đối tác, vô tình hay cố ý tạo ra sự 
khó xử cho mình và người. Nhưng nhà Phật vẫn dạy chúng ta 
quan niệm rằng, không hề có tác giả của khổ đau, cũng không 
có tác giả của hạnh phúc. Tất cả đều không. 

Mục đích của phương pháp quán này khi chúng ta rơi vào 
tình huống khó xử, nạn nhân sẽ không giữ mối hận thù tronø 
lòng mà phải tìm giải pháp tháo gỡ bế tắc. Đây là nghệ thuật 
tâm lý rất khôn ngoan làm cho tâm hồn và tấm lòng con người 
bị nỗi khổ niềm đau được trưởng thành tốt đẹp. Trưởng thành 
trong đau khổ có giá trị gấp nhiều lần so với trưởng thành tronø 
thuận lợi và an vui. 

Câu chuyện anh chàng bán nón và con khi sẽ minh hoạ cho 
chúng ta phương pháp quán vừa nêu, liên hệ đến nỗi khổ và ý 
thức về nỗi khổ do người khác tạo ra. 


CHUYỂN HÓA CẢM Xúc § 83 


Một anh chàng bán nón ngoài phố, do bán ế quá, mỏi 
mệt, chán nản, thất vọnø, anh gánh nón tới một gốc cây to bên 
cạnh khu rừng đánh một giấc trưa lấy sức. Khi anh nøủ, một 
đàn khỉ từ tronø rừng chạy ra tinh nghịch, lấy nón đội lên đầu 
rồi bắt chước tư thế anh nằm ngủ lấy nón che mặt lại để ánh 
sáng không ảnh hưởng đến giấc ngủ. Mấy chú khỉ cũng làm 
y hệt như vậy. Anh trở tư thế gác tay lên trán thì các chú 
khỉ cũng bắt chước gác tay lên trán. Anh nằm chéo quẩy thì 
các chú khỉ cũng nằm chéo quấy. 


Khi thức dậy, anh thấy hơn phân nữa nón bị mất. Anh 
buồn quá, nhìn tới nhìn lui rồi gào thét lên, lấy tay đập tới 
đập lui. Bấy øiờ anh nghe trên cây phát ra những tiếng khọt 
khẹt. Nhìn lên thì thấy những chú khỉ đang ôm những chiếc 
nón. Giận quá, anh nhặt những hòn sỏi cạnh đó ném các 
chú khỉ. Thấy vậy, khỉ cũng bắt chước hái những quả trên 
cành chọi xuống, anh né không kịp bị trúng vào đầu, vào 
mắt, bầm tím và đau đớn. Anh tức giận hơn nữa, đập đầu, 
quăng nón xuống đất. Các chú khỉ bắt chước theo, cũng 
quăng nón xuống đất. Thế là, anh ta mừng quá, nhặt lại tất 
cả những chiếc nón của mình. 


Câu chuyện đó nói lên tình trạng hiệu ứng tình cờ dựa vào 
phản ứng, cảm xúc của lòng sân. Vì bực dọc mà muốn trả thù 
tác giả đã tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mình. Trên thực tế, 
bản chất của loài khỉ không hề có dụng ý phá phách nhưng do 
chúng tinh nghịch, bắt chước hoạt động của người, chứ chúng 
không hề có ý xấu đối với con người. 

Nếu quan niệm nỗi khổ nềm đau do người khác tạo ra giống 
như khỉ, thì chúng ta dễ tha thứ tác giả khổ đau và quên đi nỗi đau 
một cách dễ dàng. Mặc dù biết như vậy, nhưng trong trạng thái 
bực dọc, cau có, nhất là đang lúc bán ế thì dòng cảm xúc được gia 
tăng, càng lao theo cảm xúc sẽ làm cho bế tắc hơn. Giống như 


S4 § CHUYỀN HÓA CẮM XÚC 


nước trong ly đang đục mà lại khuấy thêm, càng khuấy thì nước 
càng đục. Mình không có cơ hội uống ly nước ấy. 


Trong tình huống như thế, đức Phật dạy chúng ta phải 
thật bình tĩnh để trạng thái cảm xúc của nước lắng dịu xuống. 
Chúng ta mới có thể dùng miệng tiếp xúc trực tiếp vào nước để 
hớp nước bên trên mà không ảnh hưởng tác động đến bụi bặm 
cặn bã đang lắng dưới đáy ly. 


Tương tự như vậy, trong hoàn cảnh khổ đau chúng ta vẫn 
có thể tìm kiếm được giá trị của an vui và hạnh phúc. Còn nếu 
nghĩ rằng những chú khỉ đã cố tình tạo ra trái ngang cho mình, 
thì khó có thể tha thứ được. Và nếu chúng ta nghĩ phải có hình 
thức trả thù lại những người đã tạo ra nỗi khổ niềm đau cho 
mình, thì nỗi khổ niềm đau lại chồng chất thêm. 

Lúc đầu, nó xuất hiện dưới hình thức hiểu lầm, cho nên 
không ai tương nhượng ai. Đến khi sự hiểu lầm này được khuấy 
tung lên đến độ hai bên đều mất lý trí và ứng xử quyết liệt là 
đặt mình vào trong thế loại trừ lẫn nhau. Nếu mình còn thì 
người kia phải mất và ngược lại. Trong cách thức giằng co như 
vậy thì nỗi khổ niềm đau sẽ được gia tăng. Giống như cường độ 
dòng điện càng lớn, nếu ta đặt bàn tay an lạc hạnh phúc vào thì 
dòng điện cũng sẽ giựt tay ta thôi. Như vậy, sự bế tắc thuộc về 
mình và chính ta là những nạn nhân. 


Trong kinh 7zưng Bộ đức Phật kể một ẩn dụ rất sâu sắc. 
Có một người làm ăn lương thiện nên tạo ra sự øanh tị với rất 
nhiều người. Họ kêu bọn đâm thuê, chém mướn dùng tên độc 
bắn người lương thiện này. Anh ta nøã quy trên mặt đất, thân 
bằng quyến thuộc thấy vậy, nhào tới ôm gào khóc và nói: “Hãy 
cho tôi biết ai là tác giả của mũi tên, tôi sẽ trả thù, lấy lại công 
bằng và đem sự việc này ra ánh sáng”. 


>> ¬— ` Z ^ ` bế  _x 
Nhiều người cùng gào thét như vậy và nỗi khổ niềm đau của 


CHUYỀN HÓA CẢM Xúc § 85 


người đang bị trúng mũi tên cứ theo đó được gia tăng. Dĩ nhiên, 
nỗi đau vật lý là nỗi đau thật. Nếu có tác động của dòng cảm xúc 
hận thù thì nỗi đau đó gia tăng. Nếu những người thân không 
thêm đầu vào lửa, thì cơn đau dễ dàng lắng dịu xuống. Còn nếu 
có ai muốn dấy lên thái độ trả thù thì lòng sân hận, bực tức sẽ 
trào dâng đến tột độ. Lúc đó, dù có ý thức tốt, chúng ta vẫn 
bị ảnh hưởng xấu bởi những người không biết chăm sóc dòng 
cảm xúc đang bị khổ đau. 


Đức Phật dạy khi tình huống đó diễn ra chưa cần truy 
nguyên tác giả mũi tên đó là ai. Việc cần nhất lúc bấy giờ là 
hãy rút mũi tên ra, cứu người bị nạn. Lầm sao cho người bị nạn 
bớt đau khổ. Sự truy nguyên đó có thể làm cho người bị nạn 
đặp nguy hiểm trước khi tông tích được tìm ra. 

Ngài cũng phân tích rất rõ là đầu tiên, chúng ta giữ nạn 
nhân đứng thẳng, sau đó, dùng tay ghì chặt mũi tên ra, rồi bẻ 
đãy đi. Nếu lúc đó, không bình tĩnh, chúng ta có thể kéo mũi 
tên theo chiều ngược, càng kéo thì nỗi khổ niềm đau sẽ gia 
tăng, bởi do bị xước. 

Cứu người theo cách thức “thêm đầu vào lửa” rõ ràng sẽ đẩy 
nạn nhân vào sự bế tắc của nỗi khổ. Đừng tạo ra khuynh hướng 
ủng hộ nạn nhân theo cách thức øieo rắc lòng hận thù như tìm 
kiếm ai là kể chủ mưu hoặc mục đích của việc làm ấy. Những 
việc làm như vậy dành cho những người có trách nhiệm, còn 
bản thân của các nạn nhân, tốt nhất là tạo trạng thái an lạc, để 
vượt thoát ra tình cảnh mà mình đang vấp phải. 


Nếu chúng ta có người thân hay mình bị vấp phải những 
tình huống tương tự, phải làm thế nào để dòng cảm xúc lắng 
dịu xuống, nhẹ nhàng. Thái độ quy trách nhiệm, tìm kiếm kẻ 
chủ mưu sẽ dẫn tới tình trạng làm cho vết thương khổ đau trở 
nên nghiêm trọng hơn. 


SG § CHUYỂN HÓA CẮM XÚC 


Quan niệm rằng tác giả tạo ra nỗi đau cho mình thực chất 
chỉ là hành động vô tình, không dụng ý, sắp xếp, sẽ có thể giúp 
ta buông bỏ nỗi đau và thù hận dễ dàng, nhanh chóng. Mặc 
dù trên thực tế, người xấu tạo ra cảnh bất hạnh một cách có ý 
thức và tổ chức. 


Có anh chèo đò rất nóng tánh. Khi không có hàng để chở thì 
nỗi khổ niềm đau xuất hiện. Lúc ấy, anh la hét, đập phá lung 
tung. Một hôm, anh đang ngủ trên thuyền thì bị chiếc thuyền 
khác va vào. Bị đánh thức giấc, anh ta giận dữ xắn tay áo lên 
quát tháo, nhảy qua thuyền bên. Anh tìm xem ai là người lái 
chiếc thuyền kia và muốn cho người ấy một bài học thích đáng. 
Tìm tới, tìm lui, tìm xuôi, tìm ngược, không thấy người nào 
cả. Anh nøhĩ, chuyện đụng tàu này chỉ là sự tình cờ thôi, chớ 
không ai chủ mưu, nên cơn giận lắng xuống. Anh trở về mạn 
thuyền của mình, nøã lưng tiếp tục ngủ. 


Câu chuyện này có thể diễn ra với rất nhiều người trong chúng 
ta. Khi tìm kiếm biết nó là sự tình cờ không cố ý, chúng ta dễ dàng 
tha thứ. Còn biết có sự sắp xếp, có kẻ chủ mưu thì khó mà bỏ qua. 

Về tính cách công bằng của nhân quả thì ai làm người đó 
phải chịu trách nhiệm. Nhưng trong trạng thái cảm xúc bị 
thương tổn, nếu ứng xử theo cách thức sân si, thì rõ ràng chúng 
ta khuấy động nỗi khổ niềm đau lên và không thoát khỏi được. 


Dù biết có người cố tình, có kẻ chủ mưu, chúng ta vẫn cho 
rằng không có tác giả tạo ra. Quan niệm như vậy không phải là 
hèn nhát, sợ hãi mà để tìm trạng thái an lạc. Đây là liều thuốc 
thích hợp để chữa trị dòng cảm xúc đang bị thương tổn. Dĩ 
nhiên ta vẫn hiểu nhân quả phân minh sẽ đem người làm ác ra 
ánh sáng. Ai làm xấu sẽ chịu nhân quả. 


Kinh 7 Thập Nhị Chương dạy: hãy tâm niệm tất cả những 
điều xấu người khác tạo cho mình giống như tình trạng ngửa 


CHUYỂN HÓA CẢM XÚC § 87 


mặt lên trời phun nước miếng, nước miếng không thể nào tới 
trời và do lực hút của trái đất, nước miếng lại rơi trên mặt của 
người phun ra. Người làm việc xấu ác mà muốn hại người hiền 
lương cũng giống như người đốt lửa chạy ngược gió sẽ làm 
bỏng tay. 


Hiểu được điều này thì chúng ta không đại gì giữ trạng thái 
thù nghịch với những người đã cố ý tạo ra nỗi khổ cho mình. 
Quan niệm không có tác giả là một trong những học thuyết rất 
quan trọng của đạo lý vô ngã tronø nhà Phật. Đạo lý này làm 
cho mọi người có thể hàn gắn lại những vết thương lòng đã bị 
tổn thương, đổ nát trong quá khứ. 


Nói chung, bất cứ quá khứ nào của khổ đau, chúng ta hãy 
đác lại một bên, đừng trách cứ lỗi phải; ai là người đúng, ai là 
kẻ xấu. Cách thức trách cứ như vậy sẽ không làm cho chúng ta 
đủ thời gian, công sức, bình tĩnh cần thiết để tháo øgỡ những 
bế tắc. Phản ứng ân oán giang hồ sẽ tạo ra những rào cản giữa 
mình và người. Càng nỗ lực đụng vào rào cản đó càng mạnh 
thì bị dội ra càng nhiều. Giải quyết vấn đề theo cách giang hồ 
như trên chỉ làm cho bất hạnh này kéo theo bất hạnh khác. 
Quả thật là một điều đáng tiếc! 


XOA DỊU NỖI ĐAU 


Theo Cơ-đốc giáo, tác giả của nỗi khổ niềm đau được truy 
cứu từ hai nguồn gốc. Thứ nhất là Thượng đế có quyền năng 
ban phước giáng hoạ. Thứ hai là di truyền từ tổ tông con 
người qua thuyết “Tội tổ tông”. Từ hai quan niệm này phát 
sinh thuyết định mệnh an bài. Do đó, người có tín ngưỡng tôn 
điáo này thường nghĩ rằng nỗi khổ niềm đau xuất hiện với con 
người như một định mệnh. 

Muốn tháo øỡ được bế tắc, theo họ, không gì khác hơn là giao 
khoán niềm tin vào Thượng đế. Tin vào Thượng đế và những gì 


S8 § CHUYỂN HÓA CẮM XÚC 


kinh thánh đã dạy thì sự bế tắc được rút ngắn và nỗi khổ niềm đau 
sẽ được chuyển hóa đến mức độ tối đa. Rất nhiều điều hứa hẹn đã 
được đề cập trong kinh thánh và cuối cùng tín đồ các tôn giáo vừa 
nêu vẫn không tìm ra được giải pháp thật sự. 


Sự quy kết nguồn gốc của nỗi khổ từ Thượng đế và tổ tiên 
để monø ân sủng ban phước của ngài qua niềm tín ngưỡng chỉ 
làm cho nỗi sợ hãi của con người càng Øia tăng. 


Nếu quan niệm về Thượng đế như vừa nêu là đúng thì hẳn 
Thượng đế không phải là bậc nhân từ như rất nhiều người đã hiểu, 
có đủ ba tính cách là toàn năng, toàn bi và toàn trí. Nếu Thượng đế 
và thần linh có đủ ba tính cách đó thì các ngài đâu cần trừng phạt 
con người, dù con người có nổi loạn chống lại Thượng đế. 

Trên thực tế nỗi khổ niềm đau của con người liên hệ tới 
thiên tai, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, động đất, sóng thần v.v... 
Do vì không có kiến thức để lý giải những nguyên nhân sâu xa, 
nên có nhiều quy kết sai lầm về nguồn gốc của khổ đau. 

Trong phần Đại phẩm của Luật Tạng Pali, đức Phật khẳng 
định: Nếu Thượng đế dân gian như vị tạo hoá thực sự có mặt thì 
ông ta chỉ là một người tội lỗi vì đã nắn ra một thế giới hư hỏng 
và khổ đau. Thế gian hư hỏng đó do thiết chế xã hội trên nền tảng 
phân biệt giai cấp, màu da, giới tính, người giàu sang, kẻ hạ tiện. 
Chủ nghĩa phân biệt đối xử đã làm cho mối quan hệ øiao tế của con 
người trở nên xa lạ, đôi lúc người ta đã lợi dụng, hãm hại nhau tạo 
ra những nỗi khổ niềm đau bằng cách này hay cách khác. 


Trong thực tế, chúng ta không nên quy kết tất cả vào Thượng 
đế. Vì như vậy, nỗi sợ hãi bị trừng phạt nếu không tôn sùng ông 
Thượng đế sẽ tiếp tục được gieo rắc. Sự sợ hãi sẽ kéo theo bế 
tắc, làm con người không còn đủ bình tĩnh để tìm ra giải pháp 
cho bản thân. Lúc ấy, con người chỉ biết gởi gắm vào sự cầu 
nguyện van xin, mong được thoát khỏi tình huống trái ngang. 


CHUYỂN HÓA CẢM XÚC § 89 


Nếu sự cầu nguyện không được thành tựu thì con người có 
khuynh hướng an ủi, cho rằng mình cầu nguyện chưa thành 
tâm, nên sự gia trì và linh ứng không có mặt. Trong khi thỉnh 
thoảng, người nào đó cầu nguyện lại ngẫu hợp thành công một 
nỗ lực nào đó, thì họ quảng cáo Thượng đế rất linh thiêng, các 
thần linh rất huyền diệu, để mời gọi mọi người tin quàng xiêng 
vào Thượng đế. Về phương diện nhân quả, các quan niệm như 
vậy chỉ là sự sai lầm. 

Tại Châu Đốc, vào ngày vía bà Chúa Xứ, trước đây người ta 
chỉ tổ chức một ngày. Dần dà kéo dài thành một tháng, rồi bây 
điờ trở thành sáu tháng. Nhờ nền văn hóa mê tín, rất nhiều 
người dân nghèo khó ở vùng Châu Đốc trở thành những người 
ăn nên làm ra. Khách sạn, nhà trọ và các sạp tiểu thương mọc 
lên như nấm. Chỉ cần quan sát hiện tượng những người nghèo 
bán buôn vặt vãnh nhiều năm gần bên bà Chúa Xứ có được bà 
phù hộ đâu, họ vẫn nghèo như khi nào. 


Thực ra nhân quả nghề nghiệp trong trường hợp là chân lý 
của cái nghèo. Đầu tư vào buôn bán tiểu thủ công, buôn gánh 
bán bưng thì không thể trở nên giàu được. Nếu đầu tư lớn với 
công nghệ hiện đại và kỹ thuật cao như các nước phương Tây, 
thì một giờ làm việc có thể bằng thu nhập nhiều tháng của 
người dân ở những nước nghèo khó. Nhân quả rõ ràng như vậy. 
Nếu nỗ lực cầu nguyện mà không có sự đầu tư thì những người 
nghèo khó buôn bán vặt vãnh hay cày sâu cuốc bẩm vẫn không 
thể nào đổi đời được. 


Có thể kết luận rằng sự cầu nguyện đơn thuần vẫn không 
mang lại những kết quả như mong muốn. Muốn có kết quả 
phải tin vào chủ nghĩa hành động. Điều này đòi hỏi người 
mong muốn phải gieo trồng rất nhiều công đức thì mới có kết 
quả được. Lời cầu nguyện sẽ đóng vai trò chất xúc tác để những 
hạt giống tốt đã gieo trồng được trổ nở sớm hơn dự định. 


90 § CHUYỀN HÓA CẢM XÚC 


Ví như chúng ta trồng mai để bán dịp Tết chẳng hạn, biết 
năm nay thời tiết thay đổi mai sẽ nở hoa chậm hơn. Nếu ta 
muốn hoa mai nở đúng vào dịp Tết thì phải dùng hóa chất để 
làm tăng sự kích thích hoóc-môn của cây. Do đó hoa sẽ nở sớm 
hơn. Nhờ vậy, ảnh hưởng của thời tiết khí hậu vẫn không làm 
người trồng mai bị thua thiệt trong vụ mai Tết. Điều kiện tiên 
quyết là muốn cho mai được nở hoa đúng thời gian mong đợi, 
người trồng mai phải làm thế nào để cây mai có đủ chất liệu nở 
ra hoa đúng kỳ hạn. Nếu chất liệu đó không có thì mai không 
thể nở hoa được. 


Tương tự, con người phải gieo trồng phước báu và công đức thì 
khi đối đầu với các ách nạn, lời nguyện cầu được tai qua nạn khỏi 
sẽ làm cho phước lực đã có được trổ quả an lành sớm hơn dự định. 


Quan sát không có tác giả là để không lệ thuộc vào Thượng 
đế và các thần linh. Giao khoán linh hồn của mình cho Thượng 
đế, thần linh thì sự sợ hãi bắt đầu có mặt. Sự sợ hãi có mặt thì 
không đủ khôn ngoan để giải quyết vấn đề, dù rất đơn giản. 
Nếu cái gì chúng ta cũng dựa vào tín ngưỡng thần quyền thì 
bế tắc sẽ gia tăng. Ngược lại, nếu chúng ta cho tác giả là con 
người, thì lòng sân hận sẽ gia tăng, không bao øiờ chấm dứt. 


Theo tinh thần lời Phật dạy, kẻ thù đích thực của con người 
chính là những dòng cảm xúc bất thiện. Bao øồm lòng tham, sân, 
sỉ; nói chung là các tâm lý tiêu cực hay là thái độ bản nøã, sự cống 
cao ngã mạn, lòng bỏn xên keo kiệt, øanh tị hơn thua và không 
tùy hỷ với thành công của người khác. Tất cả những cảm xúc tiêu 
cực đều trở thành kẻ thù của sự tiến hóa đạo đức, sự an lạc, chứ 
không phải là kể thù của con người. Con người chẳng qua cũng chỉ 
là công cụ thực hiện những cảm xúc bất thiện mà thôi. Nếu như 
không có dòng cảm xúc, trạng thái nhận thức thì con người có 
cũng như không. Không có hành động nào thực hiện mà không có 
dòng chảy của ý thức, sự quyết định của nhận thức. 


CHUYỂN HÓA CẢM XÚC § 9] 


Ngày nay, người ta đã chế tạo được những người máy (ro- 
bot) thế hệ mới, có cài đặt dòng cảm xúc để chúng có thể 
hiểu được sự điều khiển của con người. Chúng có thể lý giải 
và thông cảm nỗi khổ niềm đau của con người. Gần đây, công 
nghệ phim Hollywood thực hiện bộ phim khoa học giả tưởng 
về những người máy có dòng cảm xúc như người thật. Trong 
tương lai, khi các người máy được sản xuất nhiều có khả năng 
làm việc như người thật, thì lượng người thất nghiệp sẽ đia 
tăng. Bởi vì nếu thuê người làm chưa chắc con người trung 
thành tuyệt đối với chủ. Hơn nữa, con người có thể lười biếng 
hoặc do tình trạng sức khỏe mà không hoàn thành công việc. 
Còn khi sử dụng robot được cài đặt sẵn con chip điều khiển tự 
động, công việc và hiệu quả của nó sẽ được đảm bảo với chất 
lượng cao. Khi người máy bị hư hỏng thì sửa chữa. Như vậy, 
hiệu suất công việc sản lượng sẽ được øia tăng. Khi buồn thì có 
robot đấm bóp, nói những lời an ủi. Sẽ đến giai đoạn, các người 
máy được cài bộ nhớ biết phát ngôn bằng những lời lẽ của các 
thiền sư, đạo sư, linh mục, để khi cần robot có thể làm cho con 
người dễ dàng thoát được những nỗi khổ niềm đau. 


Trong tình huống đó, nếu nghĩ có một tác giả thì bế tắc vẫn tiếp 
tục còn. Tốt nhất, chúng ta nghĩ rằng những tư duy xấu và dòng 
cảm xúc bất thiện mới chính là kẻ thù, chứ bản thân con người 
không phải là kẻ thù. Quan niệm như vậy sẽ giúp con người xóa 
bỏ được những thù hận đã diễn ra trong quá khứ hay hiện tại. Còn 
nếu tiếp tục øieo rắc hận thù thì rõ ràng bế tắc sẽ gia tăng. 


Chúng ta cũng đã chứng kiến Israel và Palestine cứ đánh 
nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tương tự, Pakistan và Ân 
Độ cứ tranh chấp Kashmir trong vòng mấy mươi năm qua. Nếu 
không có lòng từ bi hay không được trang bị bằng thái độ và 
cảm xúc được chuyển hóa, thì nỗi đau giữa mình và người ngày 
càng øïa tăng. Cảm xúc chính là đối tượng được quan tâm và 


92 § CHUYỀN HÓA CẢM XÚC 


cần chuyển hóa. Giá trị chuyển hoá sẽ trở thành thước đo đời 
sống tâm linh và sự phát triển của nó. 


Một phương pháp quán khác cũng liên hệ tới học thuyết vô ngã 
là “Quán không có thọ giả” tức không có người cam chịu khổ đau. 
Nếu phương pháp quán không tác giả là nghệ thuật không nhìn 
thấy kẻ chủ mưu, thì phương pháp quán không thọ giả là cách thức 
phân tích tính không thực thể của dòng cảm xúc. Không nghĩ 
rằng mình có một bản nøã đang chịu khổ, chịu sự quần quại đau 
thương, dù đó là đau khổ vật chất hay tinh thần. Hành giả thực 
hiện được quán không tác giả sẽ làm giảm tối đa nỗi đau bất hạnh, 
do nghĩ rằng mình không phải là nạn nhân của khổ đau. 


Phương pháp quán không có thọ giả không phải là cái nhìn 
phú định tính cách cảm thọ, mà là một nghệ thuật tâm lý, 
nhằm tách rời tính cách nạn nhân ở người đang vướng vào khổ 
đau. Khi quan niệm được không có sự cảm nhận hay không có 
con người đang cảm nhận những khổ đau, thì khổ đau dù có 
thật, lớn ở mức độ nào, cũng trở nên bình thường. 


Khổ đau øắn liền thân thể vật lý hoặc dòng cảm xúc. Thân thể 
vật lý là đối tượng quan trọng để mắt xích của cảm xúc bám víu 
vào. Nỗi đau của cảm xúc thường bám vào thân mà tồn tại. 

Đối với những người tôn thờ thân thể như Thượng đế sẽ 
quan trọng bảo hiểm nhân thọ, như cách thức duy nhất bảo hộ 
hạnh phúc của thân. Mỗi khi bất cứ người nào vô tình hay cố ý 
đụng đến chi phần của cơ thể, họ có thể thưa kiện người đó ra 
tòa hoặc làm cho người kia sợ không dám đụng đến nữa. 


Khi quan trọng hoá thân thể như vậy, người đó đã thừa 
nhận có một chủ thể đang chịu đựng sự khổ đau và có sự đau 
đang tồn tại, nên họ mới sử dụng rất nhiều hệ thống an toàn, 
an ninh để bảo vệ thân thể. Tất cả những phương tiện bảo hộ 
đời sống cũng rất cần thiết để cho con người được an tâm. Tuy 


CHUYỂN HÓA CẢM Xúc § 93 


nhiên, khi có quá nhiều hệ thống an toàn được thiết lập thì nỗi 
sợ hãi đã được gieo rắc trong sự bảo hộ này rồi. 


Đức Giáo hoàng của Vatican thường ngồi trong những chiếc xe 
an toàn, có khả năng chống đạn. Loại xe này, ngay cả các loại súng 
AK và đại liên thông thường bắn không thủng. Các nhà chính 
khách, đặc biệt là các vị nguyên thủ quốc gia, mỗi khi đi đầu cũng 
có hệ thống an ninh bảo hộ trong phạm vi khá rộng. 


Nhiều người nghĩ rằng hệ thống an ninh mang lại sự bình an. 
Nhưng trên thực tế, trong sự thiết lập đó đã có mặt nỗi sợ hãi lớn 
rồi. Trong khi đó, những bậc cao Tăng của Phật giáo như đức Đạt 
lai Lạt ma ở Dharamsala- Ân Độ không hề sử dụng hệ thống an 
ninh nào mà vẫn không có chuyện gì phải lo sợ. Do ngài không 
sợ nên cái chết không đến. Cái øì ta càng sợ thì nó càng đến. Nếu 
có bản lĩnh thấy được rằng không một chủ thể đang chịu nỗi khổ 
niềm đau thì nỗi khổ niềm đau có cũng như không. 


Bản thân đức Phật không hề có những bodyguard. Lúc còn 
tại thế, Ngài giảng toàn những kinh điển cao thượng, đi ngược 
lại truyền thống văn hóa của Ân Độ giáo và các tôn giáo khác, 
Ngài không hề sợ ai ám sát. Trên thực tế Ngài đã từng bị vu 
khống, ám sát nhưng tất cả những nỗ lực bất thiện đó vẫn bó 
tay trước đời sống đạo đức của Ngài. Sở dĩ được như vậy là vì 
Ngài sống với trạng thái cảm xúc không có thọ giả. 


CHÂN KHÔNG HÓA CẢM XÚC 


Khi chúng ta ném quả banh cực mạnh vào bức tường, thì 
quả banh sẽ văng ngược lại bằng tốc độ tương đương. Nếu cảm 
xúc chúng ta là môi trường chân không, rõ ràng không bị vật 
lý cẩn trở thì sự ném nỗi khổ niềm đau vào trong con người 
không làm cho con người đó bị khổ đau, vì cảm xúc của người 
đó không lưu giữ lại điều gì không có lợi. Nỗi đau đó sẽ rút vào 
chân không của cảm xúc, cho đến lúc nó chấm dứt sự vận 


94 § CHUYỀN HÓA CẮM XÚC 


hành, do lực tác dụng đã không còn nữa. 


Nói cách khác, quán không có thọ giả là cách thức tạo ra 
trạng thái chân không trong dòng cảm xúc. Duy trì trạng thái 
chân không đối với cảm xúc sẽ giúp cho hành giả không bị 
vướng vào chỗ nào của khổ đau cả. Bất cứ những gì diễn ra, 
người biết quán không thọ giả vẫn nghiễm nhiên nở nụ cười 
hoan hỷ. Dĩ nhiên, điều đó rất khó. 


Đức Phật dạy cách ứng xử như vậy trong kinh điển và có rất 
nhiều vị Bồ-tát đã hành trì thành công. Nếu con người có bản 
lĩnh, dám làm và nỗ lực có phương pháp, vẫn có thể đạt được 
thành công như các Ngài. 


Ngành y học hiện đại có tiến bộ lớn khi chế ra chất gây tê 
làm cho hệ thống trung khu thần kinh không còn cảm giác đau 
đớn trong lúc mổ. Nhờ vậy, việc mổ xẻ chữa bệnh không để lại 
ấn tượng về cơn đau hoành hành thân thể và cảm xúc của bệnh 
nhân. Trước khi thực hiện ca mổ, bệnh nhân phải chấp nhận 
tiêm thuốc gây mê. Chất thuốc này được hoạt dụng để làm tê 
liệt cảm giác đau đớn. Tê liệt cảm xúc là cách thức làm quên 
nỗi đau. Phản ứng phụ của nó có thể tạo ra sự mất trí nhớ, ảnh 
hưởng đến não trạng, tim mạch, sức khỏe của các chi phần còn 
lại trên cơ thể. Do đó, nó không phải là giải pháp cần thiết và 
tốt nhất. 

Chân không hoá cảm xúc là cách thức gây tê nỗi đau, để vô 
hiệu hoá nỗi đau vật lý. Nhờ đó, tinh thần vẫn vững chãi trong 
nỗi đau vật lý của thân. 


Nhà Phật giới thiệu pháp môn thiền định đặc biệt, được gọi 
là Diệt thọ tưởng định. Hành giả khi rơi vào trạng thái định này 
thì dòng cảm xúc và ý niệm hoá không còn hoạt động nữa. Các 
hoạt động của thân (thân hành), lời nói (khẩu hành) và ý thức (ý 
hành) đã lắng dịu hoàn toàn. Mặc dù các giác quan vẫn rất sáng 


CHUYỂN HÓA CẢM Xúc § 95 


suốt trong trầm mặc, mà con người vẫn điềm nhiên trước mọi 
biến cổ trong đời, không hề bị bất cứ cái øì làm cho lay động. 


Đức Phật Thích Ca thiền định bất động dưới gốc cội bồ đề 
49 ngày, tổ Bồ-đề Đạt-ma xoay mặt vào vách núi chín năm, 
chính là trạng thái Diệt thọ tưởng định. Đức Phật dạy không 
nên dừng lại ở loại thiền định này, vì như vậy hành giả sẽ rơi 
vào nøộ nhận khi cho rằng sự vắng mặt của dòng cảm xúc và ý 
niệm hoá là giác ngộ tối hậu. Ngài tiếp tục dạy rằng các hành 
giả phải biết cách chuyển tâm về tam minh và tứ trí, mới có thể 
chứng đắc sự giác ngộ và giải thoát. Các hành giả Bà-la-môn 
điáo cho đó là trạng thái an lạc giải thoát cuối cùng, nên họ tu 
hoài mà không đạt được an vui. 


Thiền Diệt thọ tưởng định chỉ có giá trị an lạc tạm thời, bởi nó 
tĩnh tại trong suốt thời gian con người đạt được trạng thái không 
còn ý niệm và cảm giác, nên mọi khổ đau có cũng trở thành không. 

Khi buông trạng thái đó ra thì nỗi khổ đau của cảm xúc vẫn 
tiếp tục xuất hiện chinh phục, khống chế, tác động đến đời 
sống con người. Do vậy, nó không phải là giải pháp dễ thực 
hiện và mang lại hiệu quả đối với đại đa số quần chúng. 

Tuy nhiên, trong trường hợp của nỗi đau, chỉ cần hành giả áp 
dụng một phần của loại thiền định này, đã có khả năng tách rời nỗi 
khổ đau thân thể ra khỏi dòng cảm xúc. Như vừa nói, nỗi khổ đau 
đặt trên nền tảng của thân thể và cảm xúc. Khi vô hiệu hoá cảm 
xúc và ý niệm hoá thì nỗi đau có cũng như không. Cũng giống như 
luồng điện hiện hữu trong một bóng đèn. Khi bóng đèn bị vỡ thì 
ánh sáng không còn mà dòng điện vẫn còn tồn tại. 

Rhi bị bế tắc trong quan hệ tình cảm, hay làm ăn buôn bán, 
thì nỗi khổ niềm đau cảm xúc gia tăng lớn. Trong tình huống 
như vậy, chỉ cần tách rời dòng cảm xúc và thân thể ra làm hai 
thì vấn đề khổ đau được giải quyết. Bởi dòng cảm xúc chỉ có thể 


96 § CHUYỀN HÓA CẢM XÚC 


tồn tại trên thân thể. Khi thân thể đã tách rời khỏi cảm xúc thì 
nỗi đau có chỗ đâu mà bám víu. 

Chúng ta có thể vận dụng phương pháp quán sát thân thể con 
người gồm có bốn thành tố: đất, nước, gió, lửa. Các thành tố vật lý 
này không phải là của tôi, không phải là tôi, không phải là tự nøã 
của tôi, và tôi không lệ thuộc vào bốn thành tố thân thể vật lý ấy. 
Nhờ quán sát như vậy khổ đau được chấm dứt. 

Trong kinh 7zưng Bộ, đức Phật dạy rằng cho đến khi nào dòng 
cảm xúc vẫn còn có mặt thì nỗi khổ đau vẫn còn theo đuổi. Khi nào 
chúng ta không còn dòng cảm xúc nữa, lúc đó sẽ đạt được hạnh 
phúc lâu bền. Cách quán không có cảm giác và ý niệm trong nỗi 
đau thực chất là vô hiệu hoá nỗi đau, bằng cách tách rời dòng cảm 
xúc ra khỏi thân và do đó không có chỗ để bám víu. 

Trong trạng thái Diệt thọ tưởng định con người sẽ được an 
nhiên tự tại và hạnh phúc. Đó là cách thức mà Tổ Bồ Đề Đạt 
Ma đã ngồi chín năm xoay mặt vào vách, không hề ăn uống 
mà cái chết vẫn không diễn ra, sự sống vẫn tiếp tục tồn tại, vì 
ở đó, ý thức về thời gian, không gian, nỗi khổ, niềm đau đều 
đã tan biến vào hư không. Con người kéo dài mạng sống trong 
trạng thái tĩnh tại. Trạng thái này có mặt trong lúc nhập định, 
còn khi xuất thiền thì chúng ta vẫn trở về với thế giới thực tại, 
với rất nhiều phiền não nghiệp chướng và nghịch cảnh. Lúc đó 
chưa chắc chúng ta đã được thành công. 


Chính vì vậy đức Phật đã dạy thiền minh sát (Vipassana), 
điúp cho hành giả nhìn thẩm thấu mọi sự vật đang diễn ra 
như chúng đang là. Nhờ trang bị hành trang minh sát trong 
đời sống, hành giả không để dòng cảm xúc thương, ghét, nhị 
nguyên can thiệp và sai xử, chẳng hạn như theo khuynh hướng 
thích hợp với mình thì tán đồng, không thích thì loại trừ, chống 
đối thế này thế kia. Quán tưởng nhiều lần rằng dòng cảm xúc 
vốn không có một thực thể cảm xúc nào được diễn ra, không có 


CHUYỂN HÓA CẢM XÚC § 97 


tác giả cố tình gây tạo, lại cũng không có thọ giả để chịu nhận, 
thì nỗi khổ niềm đau dễ dàng tan biến. 


Ngày 11-6-1963, nhiều người trên thế giới đã chứng kiến 
cảnh tượng Bồ-tát Thích Quảng Đức ngồi thiêu thân tại ngã tư 
Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng nay là Cách Mạng Tháng 
Tám và Nguyễn Đình Chiểu. Sự kiện đã gây chấn động khắp 
thế giới. Vì người ta đã nhìn thấy một vị sư rất thong dong, tự 
tại bước xuống chiếc xe hơi nhỏ, rồi cầm can xăng 20 lít tưới 
tẩm toàn thân, sau đó ngồi trong tư thế kiết già bất động. Điềm 
tĩnh lấy trong tay áo hậu ra một cái hộp quẹt bật lửa, hộp quẹt 
không cháy, vị Tăng trẻ khác đưa cái hộp quẹt thứ hai đến cho 
Ngài. Ngài điềm nhiên bật lửa lên, lửa cháy phủ thân thể suốt 
15 phút. Ngài vẫn ngồi an nhiên. 

Hòa thượng đã bất động 15 phút. Khi thịt da của Ngài đã cháy 
đen, thân thể mới ngã xuống phía trước nhè nhẹ, an lành và tĩnh 
tại. Sau đó phần nhục thân của Ngài được đưa đến hỏa thiêu tại 
An Dưỡng Địa. Điều kỳ diệu đã diễn ra khi thiêu. Hơn 40 ký giả, 
báo chí và truyền hình nước ngoài hết sức ngạc nhiên khi chứng 
kiến quả tim của Ngài vẫn nguyên vẹn, mặc dù lửa thiêu lên đến 
4000°C. Quả tim ấy được gọi là “Quả tim bất diệt. 

Có thể nói từ sự kiện đó, dẫn tới việc chế độ độc tài Ngô 
Đình Diệm bị sụp đổ. Sự kiện đó cũng đã làm cho tổng thống 
Hoa Kỳ lúc bấy giờ, Kenndy đã phải thốt lên lời than rằng Việt 
Nam đã có một bạo chúa. Nói theo Phật giáo, do có ông bạo 
chúa Ngô Đình Diệm mà Bồ-tát Thích Quảng Đức đã xuất hiện, 
vị Bồ-tát của tình thương. 


Nhiều người cho rằng những vị chân tu qua đời, khi thiêu 
thường để lại những viên xá-lợi nhỏ nằm dọc theo xương sườn. 
Tại sao một quả tim bất diệt trong lửa đỏ 4000°C mà xá-ợi lại 
không thấy. Hãy trở về quá khứ đã từng có một vị Tổ tên là Cưu- 
ma-la-thập dịch rất nhiều kinh điển mà ngày nay Phật tử chúng ta 


98 § CHUYỀN HÓA CẢM XÚC 


thường tụng như kinh A Ð¿ Đà, theo cấu trúc thứ tự văn chương 
rất mạch lạc, nhẹ nhàng, dễ hiểu, dễ thuộc. Khi sắp viên tịch, Ngài 
phát nguyện: “Nếu như tất cả những lời tôi giảng kinh, thuyết 
pháp và dịch thuật kinh điển đúng với bản hoài của chư Phật, thì 
xin có một điều gì đó làm chứng sau khi tôi chết”. Đến khi Ngài 
viên tịch, thân thể của Ngài được hoả thiêu. Tất cả đều cháy hết, 
duy chỉ có cái lưỡi của Ngài vẫn còn nguyên vẹn. 


Đó là một sự thật lịch sử. Còn đối với Bồ-tát Quảng Đức, nếu 
chúng ta suy øẫm lời di chúc của Ngài: “Xin Tổng thống Ngô 
Đình Diệm hãy sử dụng lòng từ bi và bác ái để ứng xử với muôn 
dân trong đó có tín đồ của đạo Phật”. Bác ái là đối với những 
người Thiên Chúa giáo, còn từ bi là đối với đạo Phật. Đã là từ 
bi thì ứng xử không phân biệt tôn giáo. Ngài kêu gọi Ngô Đình 
Diệm chỉ cần dùng lòng bác ái cũng đã tốt lắm rồi. Còn tốt hơn 
nữa, nếu ông có lòng từ bị, thì dân tộc Việt Nam sẽ không còn 
khổ đau nữa. 

Ngài xuất phát từ lòng từ bi, chứ không phải là lòng sân hận 
nên trong trạng thái của Diệt thọ tưởng định cộng với lòng từ 
bi, kết thành quả tim bất diệt. Bởi quả tim tượng trưng cho tình 
thương và lòng từ bi không bao giờ bị tan biến trong lửa dữ của 
sân hận, trong tất cả những biến cố của cuộc đời. 


Nếu hành giả duy trì được trạng thái quán tưởng Hoả quang 
tam muội hay thiền từ bi tronø những nỗi khổ niềm đau, thì trạng 
thái không thọ giả sẽ được tồn tại. Giống như trạng thái của người 
mẹ sẵn sàng chịu nỗi khổ niềm đau cho con của mình. Còn khi mà 
tình thương không có, thì khó mà chịu đựng nổi. 


Anh em giúp đỡ lẫn nhau có giới hạn, ông bà đối với con 
cháu cũng có giới hạn. Cha mẹ thì giới hạn được rút ngắn ở 
mức tối đa. Lòng từ bi đã giúp cho Bồ-tát Quảng Đức quán 
được không thọ giả trong lửa dữ suốt 15 phút và khi thiêu với 
4000°C quả tim của Ngài vẫn không hề hấn gì. 


CHUYỂN HÓA CẢM XÚC § 99 


Kinh Đại Bát Niế! Bàn có ghi lại những ngày cuối cùng của 
đức Phật Thích Ca. Vào những ngày cuối đời, khổ thọ của thân 
đang diễn ra khốc liệt, Ngài phải nghiêng người qua bên trái 
rồi nghiêng qua bên phải, nghiêng tới nghiêng lui vẫn không 
khỏi đau. Lúc đó, Ngài mới nhập vào thiền định, từ sơ thiền, 
nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rồi sau đó là bốn thiền vô sắc giới 
rồi diệt thọ tưởng định, mới có tác dụng. Ngài phải lập đi lập 
lại tiến trình chín định đến 28 lần, nhờ đó, ngài vượt qua hoàn 
toàn cảm giác đau đớn của thân. 


Trong thiền quán, hành giả có thể vô hiệu hoá cảm xúc 
bằng cách vượt lên trên hoạt dụng dòng cảm xúc tại trung khu 
cảm giác, chứ không cần phải làm tê liệt như y học. Tê liệt là 
trạng thái ức chế. Vượt lên trên nghĩa là tạo ra cái hỷ lạc trong 
thân. Trạng thái hỷ lạc này Ngài đã dạy rất rõ trong 16 pháp 
quán niệm. Ngài dạy khi hít một hơi thở vào thật sâu hay thở 
ra một hơi thở nhẹ nhàng, chúng ta liên tưởng trạng thái hỷ và 
lạc đang tồn tại khắp toàn thân. Toàn thân được hiểu là nó có 
mặt trong từng xớ thịt, làn da, tế bào, øân cốt, mạch máu. Nếu 
niềm hỷ lạc tồn tại và xâm chiếm khắp toàn thân thì dòng cảm 
xúc của khổ đau nếu có cũng được tan biến đi. 


Quán tưởng như vậy sẽ chiến thắng được cảm xúc khổ đau 
mà không cần dùng đến những loại thuốc gây tê hay gây mê. 
Nhập vào dòng thiền Diệt thọ tưởng định chỉ vô hiệu hoá khổ 
đau trong một thời gian ngắn. Vận dụng phương pháp quán về 
tĩnh tại hỷ lạc đang tồn tại toàn thân, an lạc toàn thân tôi thở 
vào, an lạc toàn thân tôi thở ra, thì lúc đó hành giả có thể vượt 
qua được khổ đau. Phương pháp này là một trong những nghệ 
thuật rất hay mà chúng ta có thể áp dụng. Nếu áp dụng chắc 
chắn sẽ thành công. 


Câu chuyện cuối cuộc đời của Phật nói lên một sự thật 
là đừng nghĩ rằng các đức Phật, các vị Bồ-tát, A-la-hán, bậc 


100 § CHUYỂN HÓA CẮM XÚC 


Thánh tăng, các vị xuất gia chân chánh không bao giờ bị bệnh. 
Các Ngài cũng bị bệnh, vì có thân thể vật lý thì nó phải bệnh. 
Trong kinh Ø¿ Giáo, đức Phật dùng từ rất ấn tượng, diễn tả về 
chiếc thân già nua vô thường: “Thân thể ta đang sử dụng nay 
nó như một chiếc xe đã cũ. 80 năm rồi còn øì”. 

Theo quy luật, sự vật tồn tại ít hơn mạng sống con người. 
Chúng ta thường nói: “Một đời ta ba đời nó”. Đức Phật nói 
thân thể này Ngài đã dùng 80 năm rồi, cũng như một chiếc 
xe, theo quy luật, nó phải cũ, cũ thì phải hư, hư thì phải ngừng 
hoạt động. Khi phải giã từ với chiếc xe cũ với mấy mươi năm 
kỷ niệm, hành giả nên quan niệm rằng ta đang có cơ hội sử 
dụng một chiếc xe mới. Nhờ vậy, hành giả không còn khổ đau 
về những cảm giác bất thuận lợi do thân thể vật lý đang đến 
hồi hoại diệt gây ra. Chỉ cần quan niệm được như vậy thôi là đã 
có thể tháo øỡ niềm đau cảm xúc nhiều lắm rồi. 

Nghĩ được như vậy, thì đừng than với Phật “Phật ơi! Gia 
hộ cho con hết khổ”. Cầu nguyện không hết khổ đâu. Con 
người phải làm rất nhiều công đức, nhất là công đức về tuổi 
thọ và sức khỏe thì mới sống khoẻ và sống thọ được. Nhờ có 
phước của tuổi thọ đã gieo trồng trước đây, lời cầu nguyện 
về tuổi thọ và sức khỏe sẽ làm cho hạt giống tuổi thọ kéo 
dài mạng sống của người cầu nguyện, dưới tác động của 
năng lực hồi hướng. 


Giống như trong tài khoản có tiền, bây giờ chuyển khoản 
tiền đó cho thân nhân của mình, thì người kia mới nhận được. 
Nếu trong tài khoản ta không có đồng nào hết thì chắc chắn 
chúng ta không thể nào chuyển được cho ai và cũng không 
điao hoán tài sản cho bất kỳ ai. 

Muốn cho nỗi khổ niềm đau không có mặt, thì phải gieo 
trồng phước báu của tuổi thọ và sức khỏe, chúng ta mới vượt 
khỏi. Nếu không øieo trồng phước báu ấy, thì nỗi khổ niềm đau 


CHUYỂN HÓA CẢM xức § 101 


vẫn tiếp tục gia tăng, nếu không vững tâm, chúng ta trở nên 
tiêu cực, chán nản, thất vọng, bế tắc. 


Một phương pháp quán khác được đề cập trong kinh điển là 
quán chỉ đơn thuần là cảm xúc. Quý vị lưu ý từ “Chỉ đơn thuần”. 
Trong ngữ cảnh của thuật ngữ hành trì này, “đơn thuần” có nghĩa 
l trong dòng chảy của cảm xúc không mang theo hạnh phúc và 
khổ đau. Khi dòng cảm xúc xuất hiện, hành giả chỉ ghi nhận nó 
xuất hiện như vậy thôi. Không đánh giá cảm xúc, chẳng hạn: đau 
khổ bao nhiêu, đau con mắt hay lỗ tai, cái chân, đau này là của 
hàm răng, bao tử. Nghĩa là trong phương pháp quán này, hành 
điả không nên chấp vào tướng chung và tướng riêng của cảm 
xúc đau khổ hay hạnh phúc. Tướng chung của cảm xúc là các biểu 
hiện thái độ đồng tình hay không đồng tình trước hai đối tượng thích 
hoặc không thích. Trong khi tướng riêng của cảm xúc chính là dòng 
cảm xúc đặc thù đối với phản ứng giác quan vừa được khởi lên. 

Khi soi gương thấy cái má bị sưng phù, thì biết cái đau này liên 
hệ đến hàm răng. Nhìn thấy cái đau ở hàm răng là nhìn cái tướng 
chung của cảm xúc đau, ở đây là đau răng. Đối với cái riêng của 
cảm xúc đau răng, chính là cái biết về cái đau răng này là ở cái răng 
cùng, răng khôn hay răng cửa v.v... Khi nhìn tướng chung hay 
tướng riêng của cảm xúc thì chúng ta sẽ không chiến thắng được 
cảm xúc. Ngược lại chỉ quan sát nó đơn thuần là cảm xúc thôi, mới 
có thể vượt lên trên nó và tháo đỡ những bế tắc. 

Để làm được điều đó cần phải có những sự hỗ trợ. Đầu tiên là 
chăm sóc các giác quan của mình, làm thế nào để các giác quan 
hoạt động tuân thủ và phục vụ cho đời sống của mình, chớ không 
nên lệ thuộc vào nó. Thứ hai là không nuông chiều giác quan, 
theo kiểu nó yêu cầu øì thì mình đáp ứng ngay. Các giác quan 
chỉ đóng vai chức năng và là công cụ phục vụ cuộc sống và sự 
hành trì, chứ hành giả không nên trở thành kẻ phục vụ cho 
điác quan. Nếu biến giác quan thành kẻ phục vụ hay đầy tớ 


102 § CHUYỂN HÓA CẮM XÚC 


trung thành, thì con người được hạnh phúc. Nếu biến bản ngã 
thành kẻ đầy tớ trung thành của giác quan thì con người bị khổ 
đau. Cảm xúc thiên biến vạn hóa. Chạy theo nó, chúng ta sẽ 
không có được Øiây phút thẳnh thơi. 


Do đó, phải tạo những nhịp ngắt và để nó hoạt động theo 
cách mình muốn. Nhờ vậy, chúng ta mới quán thành công 
rằng cảm xúc chỉ đơn thuần là cảm xúc; ở đây, không có ý 
niệm về cảm giác hạnh phúc, khổ đau hay trung tính. Nhờ 
quán niệm như vậy, thế giới cảm xúc của hành giả sẽ không 
rơi vào tình trạng khi trương phình, lúc xẹp lép, khi quá thấp, 
lúc quá cao, khi quá nóng, lúc lại quá lạnh. 


Phương diện hỗ trợ thứ hai là quán sát nhìn thấy được dòng 
cảm giác tiêu cực đang diễn ra trong cơ thể của mình, nêu 
quyết tâm trừ bỏ cảm giác khổ đau cũ. Không để cho cảm thọ 
khổ đau mới diễn ra. Phải nêu quyết tâm với ý thức rõ ràng 
trong khi tự điều phục tâm, để tâm nhìn thấy bản chất dòng 
cảm xúc như một dòng chảy. Giống như dòng chảy của nước 
không có sóng, đục, trong, mà chỉ đơn thuần là dòng nước. 
Nói chung, phương pháp quán này nhằm giúp chúng ta không 
nên trụ mắc vào dòng cảm xúc, để mọi biến thiên của cảm xúc 
không ảnh hưởng đến sự an lạc và tĩnh tại của con người. 


Tóm lại, có rất nhiều cách để chiến thắng được nỗi khổ niềm 
đau của cảm xúc. Khi ứng dụng hành trì, hãy lấy giá trị của an lạc 
làm thước đo. Nếu thực hành thời gian ngắn mà có kết quả, thì 
chúng ta biết là hành trì đúng. Còn nếu thực hành sau năm bảy 
tháng vẫn không có kết quả, nỗi khổ niềm đau vẫn gia tăng, như 
mặc cảm tự ti, thất vọng, chán nản, trầm uất vẫn có mặt, lòng sân, 
si vẫn xuất hiện, nỗi bưồn vẫn len lõi, sợ hãi vẫn hoạt động, thì 
chúng ta biết mình chưa hành trì đúng lời Phật dạy. 


Hãy vận dụng cách quán không tác giả hoặc quán không thọ 
điả hay quán đơn thuần là dòng chảy của các giác quan thì mới 


CHUYỀN HÓA CẢM Xúc § 103 


chuyển hóa được các cảm xúc tiêu cực. Hình ảnh “Cha trẻ con 
đià” trong kinh Pháp Hoa là một ảnh dụ, nhằm nói lên rằng 
kết quả của sự thực tập không lệ thuộc vào thời gian và tuổi tác. 


Phương pháp tu tập là một trong những cách thức rút ngắn 
thời gian tu tập. Quá trình và thành quả tu tập không nên được 
tính đếm tỷ lệ thuận với thời gian, mà nó phải tỷ lệ thuận với 
phương pháp hành trì và năng lực tâm trong sự hành trì đó. 
Nếu tâm lực đặt trên nền tảng của lòng vô nøã, vị tha thì sự 
hành trì này thăng tiến nhanh. 


Nếu đặt trên nền tảng của danh vọng, quyền lợi, cạnh tranh, 
lấy le với thiên hạ thì chắc chắn qua mỗi sự hành trì, bản ngã 
sẽ được nuôi lớn. Cảm giác hạnh phúc nếu có lúc đó cũng chỉ 
là cảm giác tạm thời, chứ không phải hạnh phúc thật. Lao theo 
hạnh phúc của bản nøã thì nỗi khổ niềm đau sẽ gia tăng. 


Đôi lúc có người tự hỏi: “Tại sao tôi làm Phật sự mấy mươi năm 
mà phiền não cứ có mặt”. Một trong những nguyên nhân dẫn đến 
tình trạng này là thái độ vô ngã trong Phật sự chưa được trọn vẹn, 
cho nên gai đóc của nghịch cảnh càng phát sinh. 


Để chuyển hoá cảm xúc tiêu cực, trước nhất ta phải tu tập vô 
nøã trong nhận thức và trong tâm lý. Ứng xử hành trì với trạng thái 
vô ngã nhiều chừng nào, thì đi tới đâu hành giả được hanh thông tới 
đó. Vô ngã vượt qua khỏi biên giới của chú nghĩa hình thức, cũng 
không lệ thuộc vào chủ nghĩa học thuyết nào. Nó vừa là hoạt dụng 
tâm lý không chấp trước, tuỳ duyên và vô cầu. Hành đạo và sống 
đạo bằng tâm lý vô nøã, hành giả gặp nhiều hoàn cảnh thuận 
lợi. Còn nếu bám vào danh tướng nào đó, chẳng hạn như cho rằng 
phải là danh nghĩa này mới làm đạo được, còn những danh nghĩa 
khác thì không làm đạo được, như vậy hành giả đã đi sai con 
đường hành trì tuỳ duyên của nhà Phật. Nhà Phật không quan 
trọng danh nghĩa mà quan trọng ở cách thức dụng tâm. Khi 
dụng tâm đúng thì kết quả an vui tất sẽ có mặt. 


CHUYỀN HÓA CẢM Xúc § 105 


VẤN ĐÁP 


Xin thầu cho biết mục đích của 0uiệc tụng kinh có phải 
để được nhiêu công đức? 


Về mặt hành trì, câu hỏi này rất có ý nghĩa. Tại sao mình phải 
tụng kinh? Đây là câu hỏi vấn nạn thường gặp. Sở dĩ chúng tôi 
dùng từ “vấn nạn” bởi vì rất nhiều người tụng kinh mà không hiểu 
được nghĩa lớ của kinh, cho nên đôi lúc hiểu sai lời Phật dạy. 


Tâm lý phần đông các Phật tử ngày nay khi nghe đến tên của 
các bộ kinh lớn, chẳng hạn như kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thích 
đọc tụng hơn các kinh điển khác. Vì kinh này có một phẩm đề cập 
đến công đức hành trì. Nội dung của phẩm đó mô tả có tất cả 7.200 
công đức, 1.200 của lỗ tai, con mắt, lỗ mũi, miệng, thân và ý, cho 
nên một số Phật tử chạy theo công đức để mà đọc. 


Tụng kinh với lòng mong cầu công đức không phải vô ích. 
Góc độ này vẫn có cái lợi của nó. Trước nhất, vì muốn có công 
đức cho nên chúng ta mới đam mê tụng kinh, và tụng một 
cách chí thành. Nhờ sự chí thành, việc tụng kinh khác với việc 
đọc sách thông thường. Khi đọc sách chúng ta có thể nằm 
nghiêng, ngửa, ngồi chồm hổm để đọc. Phong cách này khác 
hoàn toàn với cách thức tụng kinh. 


Tụng kinh, ngoài thân nøay ngắn, Phật tử luôn tỏ lòng tôn kính 
Phật để mong được hạnh phúc. Nhờ sự thành kính này, tâm của 
chúng ta dễ dàng đi vào trạng thái yên tĩnh, nhẹ nhàng; nhờ vậy 
mà mình hiểu được giá trị của kinh. Trên phương diện thực tế đó, 
mình phải hiểu nó chỉ là phương tiện để giúp chúng ta tiến sâu vào 


106 § CHUYỂN HÓA CẮM XÚC 


lĩnh vực hành trì chứ không phải bản chất của sự cứu cánh. 


Công đức, theo âm chữ Hán-Việt, thường được hành giả sử 
dụng nhưng ở đây chỉ cho kết quả của các công tác Phật sự hay tu 
tập. Thực ra, hai chữ công đức được dịch nghĩa từ chữ Sanskrit và 
Pali là đuna vốn có nghĩa đen là chức năng hay công dụng. 


Con số 1.200 chức năng của tai, mắt, mũi,... là con số biểu 
tượng cho số nhiều, chỉ sự trọn vẹn, đầy đủ, chứ thực ra không 
có điác quan nào có chức năng nhiều như vậy. Đối với các 
điác quan, nếu tu hành có phương pháp, thì có thể chuyển hoá 
chúng thành những công cụ để phục vụ cho giá trị an lạc và 
thánh thơi. 


Cho nên, tụng kinh là một lẽ nhưng hiểu nghĩa lý của kinh 
mới là quan trọng. Chư vị tổ Trung Hoa soạn ra những bài sám, 
nội dung bài kệ, bài quán tưởng đều chứa đựng triết lý thâm 
sâu, mỗi lần đọc chúng ta phải quán tưởng mới thâm thúy. 

Mỗi câu kinh có thể tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau? 

Chúng ta có thể tiếp cận lời kinh từ nhiều góc độ. Tụng kinh 
cầu phước vẫn có giá trị, nhưng cao siêu và huyền diệu không 
phải nằm ở phước báu đang có, mà nằm ở chỗ hiểu được chiều 
sâu lời Phật dạy. Chiều sâu đó có thể được chia thành ba lớp. 

Lớp thứ nhất: theo nghĩa đen, dựa vào chữ chúng ta hiểu nghĩa, 
chữ như thế nào chúng ta hiểu theo thế đó, hiểu theo cấu trúc văn 
phạm của ngôn ngữ bản văn. Tụng kinh dưới góc độ của chữ đen 
nghĩa trắng có thể rơi vào hiểu sai, do không hiểu hết được lớp 
nghĩa của từ đa nghĩa trong tiếng Pali, Sanskrit hay chữ Hán. Dĩ 
nhiên, đôi lúc chúng ta hiểu sai văn phạm, dẫn đến tình trạng lý 
điải sai nội dung một bài kinh là chuyện thường tình. Hoặc chúng 
ta hiểu sai lớp nghĩa của từ đa nghĩa, chẳng hạn như câu “Nhất 
thiết duy tâm tạo”, chúng ta không hiểu nó đúng trong nøữ cảnh 
nào, và áp dụng trong trường hợp nào cho đúng. 


CHUYỂN HÓA CẢM XÚc § 107 


Chữ “pháp” tronø câu trên không có nghĩa là mọi sự vật 
hiện tượng. Ở đây, chữ pháp chính là tâm sở, tức các trạng 
huống tâm lý lệ thuộc vào tâm, đều do tâm tạo ra. Thế giới vật 
lý như bầu trời, trăng sao, định tinh, hành tinh, cỏ cây, hoa lá 
v.v... không thể do tâm chúng ta tạo ra. Tuy nhiên, tâm của 
chúng ta chỉ đóng vai trò tác động. Ví dụ khi thích một cảnh 
vườn, chúng ta có thể tạo ra cảnh vườn nhưng bản chất của cây 
cối phải do hạt giống của nó tạo ra. Thế giới vật lý tồn tại một 
cách độc lập với ý thức của con người. 

Một khi hiểu sai nghĩa chữ pháp, người lý giải sẽ bị rơi vào chủ 
nghĩa duy tâm, duy tâm theo kiểu đối lập với chủ nghĩa duy vật. 
Câu “Nhất thiết duy tâm” có thể được hiểu là mọi hạnh phúc hay 
khổ đau, thành Phật hay ma v.v... đều do hoạt dụng của nhận 
thức tâm, thể hiện qua hành động cụ thể, dẫn đến sự tương 
thích trong cuộc sống thông qua chiều kích của nhân quả. 


Lớp nghĩa thứ hai: tất cả mọi kinh điển do đức Phật thuyết, 
ngoài việc đọc tụng ra, chúng ta phải hiểu dưới dạng các hệ ẩn 
số. Trong kinh, tại sao đức Phật nói như thế này mà không nói 
như thế kia? Tại sao nói cho đối tượng này, đức Phật dùng pháp 
môn A; nói cho đối tượng khác, đức Phật dùng pháp môn B? 
Để hiểu đúng, chúng ta phải đặt bài kinh trong bối cảnh văn 
hoá Ấn Độ, đối tượng căn cơ cụ thể. Nếu chỉ hiểu kinh theo 
nghĩa đen thì chúng ta có thể hiểu sai lời Phật dạy. 


Lớp nghĩa thứ ba: người Ân Độ thích dùng biểu tượng để 
biểu đạt về triết lý cao siêu, dùng chữ đen nghĩa trắng thì nghe 
có vẻ không hấp dẫn. Nhưng muốn hiểu biểu tượng triết lý, 
chúng ta phải hiểu được văn chương, chữ nghĩa, phong tục tập 
quán, và đặt câu hỏi tại sao người Ân Độ thích dạng biểu tượng 
này mà không thích dạng biểu tượng kia. 


Hiểu được điều này, chúng ta mới không ngạc nhiên khi 
thấy trong kinh có những đoạn mô tả mang tính biểu tượng 


108 § CHUYỂN HÓA CẮM XÚC 


như vậy. Chẳng hạn như sách sử ghi đức Phật Thích Ca sinh 
ra từ bên hông phải của hoàng hậu Ma-da. Khi có mặt trên 
cuộc đời, ngài đi bảy bước, nhìn bốn hướng: đông, tây, nam, 
bắc, thậm chí nhiều bản kinh nói thêm là đônø-nam, tây-nam, 
đônø-bắc, tây-bắc đến tám hướng. 


Sự ra đời của đức Phật, thay vì nói bình dân như ngài sẽ 
mang lại hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người, thì 
trở nên quá bình thường, tại vì ai ra làm đạo, làm tôn giáo mà 
không nói tôi sẽ mang lại lợi ích cho người khác. Đâu có ai nói 
tôi mang lại đau khổ đau, thậm chí các học thuyết chính trị, 
bất lợi cho cuộc đời họ cũng nói chúng tôi làm lợi ích cho cộng 
đồng chứ đâu nói là mình làm xấu. 

Khi mới sơ sinh, theo mô tả đức Phật biểu tượng, tay chỉ trời, 
tay chỉ đất và tuyên bố “Trên cuộc đời này Ta là số một”. Thực ra, 
đức Phật đâu có cống cao ngã mạn như vậy, thậm chí Ngài còn nói 
ai có lòng cống cao ngã mạn là người mang tronø mình tâm lý âm 
tính của khổ đau. Khi các tổ biên tập kinh điển ghi như vậy người 
Ân Độ mới thấy hấp dẫn và tin rằng: đây là nhân vật có ba mươi 
hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, đúng là bậc đại nhân, như vậy 
những gì Ngài dạy họ mới hành trì. Hiểu các mô tả mang tính 
biểu tượng bằng nghĩa đen của từ là hiểu lầm đức Phật. 


Chữ “ngã” trong câu “Duy ngã độc tôn,” thường được nhiều 
người lý giải có liên hệ đến bản nøã, cái mà đức Phật nói là xấu 
nhất trong cuộc đời này. Cách lý giải “Cái tôi là nguy hại nhất 
trong trời đất này” nghe có vẻ triết lý, nhưng lại sai với ngữ 
cảnh. Trong tiếng Pali và Sanskrit, Ngài dùng đại từ nhân xưng 
của ngôi thứ nhất là “tôi” (ahamkara) chứ Ngài không dùng 
danh từ bản nøã “atta”. 

Mỗi hướng đi bảy bước nở hoa sen, ở đây ám chỉ rằng mỗi 
bước chân đi của bậc thanh tịnh, giải thoát sẽ tạo ra hoa sen 
của an lạc, thánh thơi, hạnh phúc cho cuộc đời. 


CHUYỂN HÓA CẢM xÚc § 109 


Tất cả các biểu tượng đó, mỗi người chúng ta phải tìm chìa 
khoá giải mã, để không còn rơi vào trạng thái sai lầm nữa. 
Tụng kinh, tìm hiểu ý của Ngài, chúng ta phải hiểu cho được 
ba tầng lớp ý nghĩa trên thì mới không rơi vào tình trạng hiểu 
sai kinh điển. 

Trong bốn buổi tụng kinh uà lễ Phật tại chùa, sau thời 
kinh có phần hồi hướng, trong đó luôn có bài Bát nhã tâm 
kinh, oà con cứ đỉnh nỉnh rằng đó là những bài kinh để 
đọc cho đủ. Con cho rằng mỗi ngàu mình tụng được những 
thời kinh như Uuậu là mình đã tu được một ngàự; tương tự, 
hai ngàu như Uuậu là mình đã tu được hai ngà. Như uậu 
có đúng không? 


Có một thời tại Việt Nam, bản kinh ấn tống ghi Bá/ nhã 
tâm kinh là Bổ khuuếi tâm kinh, nên kéo theo sự hiểu lầm của 
rất nhiều người rằng 7m kinh phần bổ túc, thaụ uì kinh tỉnh 
hoa về trí tuệ. Bát nhã tâm kinh là trọng tâm của kinh điển 
Bát-nhã. Nó được chọn làm kinh tụng cho tất cả thời kinh theo 
truyền thống Bắc tông là vì triết lý quán chiếu về bản chất 
không thực thể của năm tổ hợp tâm vật lý hình thành nên con 
người, nhờ đó vượt khỏi mọi nỗi khổ niềm đau do chấp hoặc 
vào vật lý hay tâm lý của cái tôi đó mà ra. 

Kế đến, phương pháp luận phá chấp của Tâm kinh nằm ở chỗ 
“tháo øỡ” tất cả những gì thuộc về chấp trước tính thực thể của 
mọi sự vật hiện tượng. Các công thức phủ định ở đây không có 
nghĩa là phủ định “không có” đối lập với “có”, mà là một thao tác 
phá chấp cần thiết về những gì được “chấp có”. Vận dụng công 
thức phá chấp bằng một loạt động từ “vô” là để tháo tất cả các chấp 
trước đã có. Nhờ đó, hành giả sống thong dong, tự tại. 

Đọc và thọ trì Tâm kinh mà không hiểu được điều này, lại 
nghĩ đó là phần bổ khuyết cần thiết để công đức tụng kinh 
được thành tựu thì giá trị đạt được không nhiều. 


110 § CHUYỂN HÓA CẢM XÚC 


Đó là lý do tại sao chúng ta hành trì kinh năm mười năm, có 
thể trọn đời không có tác dụng chuyển hoá, mà chỉ có phước 
báu thôi, hay đạt được một phần “thiền chỉ” trong lúc thọ trì 
kinh là hết. Thiền chỉ, tức là tâm an tịnh, thoải mái, thảnh thơi, 
nhẹ nhàng, thanh thoát trong quá trình thọ trì kinh. Nếu tụng 
mà chỉ mong cầu phước báu thì quá uống. 


Thời Phật không có tụng kinh. Chỉ có hình thức trùng tuyên 
lại lời Phật dạy, để mọi người cùng nhớ mà hành trì. Nhờ đó, 
những vị không có mặt trực tiếp nghe Phật dạy vẫn có thể hiểu 
đúng và biết cách hành trì. Nghe rồi chúng ta phải tư duy và 
tìm hiểu, hiểu rồi hành trì chứ không phải hiểu không là được. 

Nhi thắp hương cúng Phật, nên thắp nhiều hay ít? Ý 
nghĩa của uiệc thắp hương cúng Phật? 


Các tổ Trung Hoa rất tinh tế trong việc cấu tạo phần dẫn 
nhập và phần kết thúc tronø các nghi thức tụng niệm. Lời 
nguyện hương nhằm biểu tỏ tôn kính và dâng cúng lên đức 
Phật hương đạo đức và hương thiền định, tức là sự an tịnh 
trước mọi biến cố của cuộc đời. Sống với đạo đức và thiền định 
được xem là đã cúng dường đức Phật. Cách cúng dường đức 
Phật thiết thực nhất là phục vụ chúng sanh vô vụ lợi. 


Người Hoa khi đến chùa thường đem cả bó nhang và đốt sạch, 
để cầu phước, thực chất chỉ làm khói nghi ngút cả chùa. Khi đốt 
nhang cầu phước như vậy, chúng ta sẽ làm cho môi trường bị ô 
nhiễm, chùa mau bị hư cũ và các tượng Phật dễ đen hơn. 


Bỏ ra chỉ ba trăm ngàn đồng Việt Nam để mua một trăm thẻ 
nhang và đốt sạch cả trăm thẻ như vậy, chúng ta tưởng rằng 
mình đã có được một trăm công đức. Suy nghĩ như vậy là sai, 
việc đốt nhang nhiều làm cho Phật bị đen, chùa bị cũ, khói lây 
lan, làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của quý thầy, cô cũng như 
quý Phật tử. Ngoài việc phung phí ba trăm ngàn, chúng ta còn 


CHUYỂN HÓA CẢM XÚc § II] 


mang lại rất nhiều sự nguy hại, không khéo bị đau phổi, nghẹt 
tim và bao nỗi khổ niềm đau cho người khác. Nhiều người ý 
thức được điều này, có chùa yêu cầu chỉ đốt một cây, ấy thế mà 
họ vẫn đốt tràng giang đại hải. 


Vậu cúng nhang điện tử có được không? 


Thay vì đốt các loại nhang thông thường, có người mua ba 
cây nhang điện tử về đốt trên bàn thờ thì lập tức bị người khác 
chỉ trích: bà này sao keo quá trời, chỉ có ba cây hương cũng 
không dám mưa để đốt mà lại đốt ba cây hương bằng điện. 


Mục đích đốt hương đâu phải để Phật ngửi, nếu còn hiện 
tiền chắc Ngài bị ung thư lỗ mũi mất. Cho nên chúng ta phải 
dùng hương đạo đức, tức là nghệ thuật sống an vui, hương từ 
bi để xoá bỏ hận thù, hương tuệ giác để không lầm đường lạc 
lối. Hàng ngày làm việc phước thiện, tu tập các pháp lành là 
chúng ta đã cúng dường Phật, mặc dù chúng ta không thấy 
mình cúng dường trực tiếp đến Ngài. 


Để báo đáp ơn Phật, chúng ta phải cúng dường Ngài bằng 
hương đạo, chỉ có hương này mới có thể giúp chúng ta giáo hoá 
được người thân và tha nhân, bởi vì cuộc sống thiết thực mới 
chuyển hóa được họ. 


Trong nghỉ thức công phu chiều có câu “Khai uết hầu”. 
Xin giải thích rõ ú nghĩa quán tưởng trong trường hợp nàu 
thế nào? 


Thời công phu chiều ở các chùa Bắc tông thường tụng lúc bốn 
điờ, cầu nguyện cho các oan hồn uống tử chết không được siêu 
sanh khi nghe kinh hiểu được quy luật vô thường, quy hướng Phật, 
Pháp, Tăng để mau thoát khỏi cảnh khổ đau khao khát cảm thọ. 
Trong thời kinh có một câu thần chú “Khai yết hầu chơn ngôn”, 
khi đọc quán tưởng và mong hồi hướng công đức của mình có 
được trong tu tập để khai yết hầu cho các loài nøạ quỷ. Sự thật các 


112 § CHUYỂN HÓA CẢM XÚC 


loài ngạ quỷ đâu có yết hầu thiệt như chúng ta. 


Yết hầu thực của chúng ta bằng xương thịt, có cục cẩn ở cổ, 
nếu ăn nhanh và nuốt vô là nghẹn liền, bây giờ khai thông ra 
để đưa vật thực vào bên trong để nuốt vô được dễ dàng. 

Khai yết hầu cho loài ngạ quỷ không có nghĩa là mở yết hầu 
cho chúng ăn các vật thực, điều đó dễ làm cho nøạ quỷ vướng 
vào sự chấp mắc. Phải khai yết hầu bằng chánh pháp. 

Quán rằng: lời kinh, thuyết pháp này sẽ mở yết hầu của 
bỏn xẻn, keo kiệt, oan ức, hận thù, sự trả đũa, cái mà làm cho 
họ không thể siêu sanh thoát hoá, dùng công đức, phước lực 
của mình để giúp họ. Cho nên, khi tụng kinh, mình phải quán 
tưởng, suy niệm theo nội dung thì mới đạt được giá trị hành trì. 


Tương tự, chúng ta học bài kinh Bá/ Nhã, Tứ hoằng thệ 
nguyện, Thập hạnh Phổ Hiền, Hồi hướng công đức, Tam tự 
quy tất cả đều nằm ở góc độ hành trì. Chỉ cần hành trì thời 
kinh khoảng ba mươi phút, bằng cách quán tưởng, rồi đem 
thực hành thì đảm bảo nỗi khổ niềm đau không thể xâm nhập 
vào mình được. Được như vậy chúng ta không cần hộ vệ, áo 
điấp v.v... vẫn thấy mình an toàn và hạnh phúc. 


Trạng thái quán tưởng đó làm cho thời kinh có giá trị rất 
cao. Chỉ cần tụng, học, hành trì kinh như vậy, chúng tôi đảm 
bảo trong vòng bốn năm là có kết quả rất tích cực. Dựa trên 
tinh thần đó, mình nên bỏ đi những quan niệm: Ô! cái này đơn 
điản quá, hành trì có kết quả bao nhiêu lắm đâu. Chúng ta chỉ 
cần liên tưởng đến một động từ “chịu khó”, thì về sau, vĩnh 
viễn sẽ không bao giờ bị khó chịu. 

Qua những lời đức Phật dạy trong kinh, nếu mình không chịu 
nỗ lực ngay bây øiờ, dĩ nhiên có nhiều kỹ năng để phóng thích, 
hoá giải nỗi khổ niềm đau, mà cứ mong đức Phật phò hộ, độ trì thì 
ngưồn gốc khổ đau của sanh tử khó có thể giải quyết được. 


